

V 

NGUYỄN VÃN LỄ (Chủ biên) - LÊ VĂN KHU 


ĐỀ KIỂM TRA 

THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG 

HOÁ HOC10 



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


httD://sachxua.edu.vn 






Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội - 
Nhà xuất bẩn Giáo dục Việt Nam giữ quyền công bố tác phẩm. 


16-2011/CXB/70-2058/GD Mã số: TXH54H1-NBE 


httD://sachxua.edu.vn 




LỜI NÓI ĐẦU 

Trong Chương trình Gịáo dục phổ thông, Chuân kiến thức, kĩ năng được thê 
hiện, cụ thể hoá các chủ đề của chương trình môn học, theo từng lớp ; dồng thời 
cũng thể hiện ở phần cuối của chương trình mỗi cấp học. Việc thực hiện dạy học, 
kiểm tra, đánh giá theo Chuẩn kiến thức, kĩ nâng đảm bảo các yêu cầu cơ bản, tối 
thiểu của chương trình về kiến thức, kĩ năng, tạo nên sự thống nhất trong cả nước, 
góp phần khắc phục tình trạng quá tải trong giảng dạy, học tập. Năm 2009, 
Bỏ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức biên soạn, xuất bản bộ sách Hướng dẫn thực 
hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng cho từng môn học, tùng lớp ; tạo diều kiện thuận lợi 
cho giáo viên, học sinh trong quá trình giảng dạy, học tập và kiểm tra, đánh giá. 

Để giúp học sinh có thêm cơ hội luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá theo 
Chuẩn kiến thức, kĩ nâng, giúp các thầy, cô giáo và các bậc phụ huynh có thêm tài 
liệu hướng dẫn học sinh và con em minh học tập, chúng tôi biên soạn cuốn ; 
“Đé kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học”. Các để kiểm tra 
trong sách được biên soạn bám sát Chuần kiến thức, kĩ năng của Chương trình 
Giáo dục phổ thông, đồng thời theo đúng tinh thần của việc thiết lập ma trận đề 
kiểm tra khi thiết kế các đề kiểm tra. 

Nội dung cuốn sách Đé kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Hoá học 10 
gồm hai phần : 

Phấn một : CÁC ĐÊ kiêm tra 

A - Dề kiểm tra theo nội dung kiến thức : gồm các dể kiểm tra 15 phút và 1 tiết 
được thiết kế theo từng nội dung kiến thức, bám sát các nội dung trong sách giáo khoa. 

B - Để kiểm tra theo phán phối chương trình : gồm các đề kiểm tra 1 tiết và học 
kì theo phân phối chương trình của Bộ Giáo duc và Đào tạo. 

Phần hai : ĐÁP ÁN VÀ HUỐNG DAN giải 

Phần này hướng dẫn trả lời các câu hỏi tự luận và đáp án các câu hỏi trắc 
nghiệm khách quan nhằm giúp các em có thể tự kiêm ưa, đánh giá kết quả học tập 
của mình. Tuy nhiên, các em hãy cố gắng suy nghĩ kĩ trước khi đối chiếu với đáp án 
để phát huy hết khả năng của mình. 

3 


httD://sachxua.edu.vn 


Chúng tôi hi vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu thiêt thực giúp các em học sinh tự 
kiểm tra, đánh giá kiến thức và kĩ năng của mình theo Chuẩn ; các thầy, cô giáo và 
các bậc phụ huynh học sinh có thêm tài liệu giúp học sinh và con em mình học tập 
tốt hơn môn Hoá học lớp 10 ở trường Trung học phổ thông. 

CÁC TÁC GIẢ 


4 


httD://sachxua.edu.vn 


ĐỀ số 2. 


HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- NGUYÊN Tố HÓA HỌC - ĐồNG VỊ 
Câu 1. Khi nguyên tử chuyển thành ion thì số khối của nó 

A. không đổi B. giảm c. tăng D. tăng hoặc giảm. 

Câu 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng ? 

A. Trong 1 nguyên tử sô proton bằng số nơtron và bằng điện tích hạt nhân. 

B. Tổng số proton và số electron đườc gọi là số khối, 
c. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử. 

D. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số 

nơtron do đó khác nhau về số khối. 

. Cảu 3. Đối với một nguyên tử trung hòa ta sẽ biết số nơtron khi biết 

A. số electron B- s ° P roton 

c. SỐ electron và số khối D. số electron và số proton 


Càu 4. Nguyên tử M có 18ẹ và 20n. Kí hiệu của nguyên tử M là 

A. 20 M B.^M C.]ịM D.* 8 8 M 

Câu 5. Tổng số hạt proton và nơtron trong nguyên tử 37 Rb là 

A. 49 B. 123 c. 37 D. 86 

Câu 6. Cacbon có hai dồng vị, chúng khác nhau về 

A. cấu hình clectron. B sô khối 

c. số hiệu nguyên tử. D. số p 

Cảu 7. Cho các nguyên tử sau : nNa(l) ; x ịc (2) ; ‘Ịp (3) ; I7 a ( 4) - ^ 


tăng dần số nơtron là 

A. (1); (2); (3); (4) B. (3) ; (2); (1); (4) 

c. (2); (3); (1); (4) D. (4); (3); (2); (1) 

Càu 8. Nguyên từ của một nguyên tố có tổng sí hạt là 155. ss hạt mangỊ điện 
nhiểu hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. sế khói của nguyên từ trên là 

A.108 B. 122 C.61 D.47 


; 


httD://sachxua.edu.vn 



Càu 9. Brom có 2 đồng vị là 79 Br (chiếm 54,5%) và A Br. Nguyên tử khối trung 
bình của brom là 79,91. Số khối A là 

A. 83 B. 82 c. 81 D. 80 

Câu 10. Đồng có 2 đồng vị là 63 Cu và 63 Cu. Khối lượng nguyên tử trung bình của' 
đồng là 63,54. Thành phần phần trăm của đồng vị ° Cu là 
A. 20% B. 70% c. 73% D. 27% 


ĐỀ SỐ 3. CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ 


Câu 1. Electron thuộc lớp nào sau đây ở gần hạt nhân nhất ? 

A. Lớp K B. Lớp L c. Lớp M D. Lớp N. 

Câu 2. Sô' e tối đa trong phân lớp d là 

A. 2 B. 10 c. 6 D. 14 

Cảu 3. Số electron tối đa ở các lớp 1, 2 và 3 lần lượt là 

A. 2,8, 8 B. 2,8, 18 

c. 2, 2, 8 Ũ. 2, 6, 8 


Cảu 4. Trong ion Na + 

A. số proton nhiều hơn số eleclron B. số electron nhiều hơn số proton 

c. số electron bằng sô' prcíon D. sô' electron bằng hai lần số proton 

Cảu 5. Các ion và nguyên tử: s 2 ", cr, K + , Ca 2+ , Ar có 

A. sô' nơtron bằng nhau B. số proton bằng nhau 

c. số elecưon bằng nhau D. sô' khối bằng nhau. 

Câu 6. Nguyên tử của nguyên tô' R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có le. Vậy số hiệu 
nguyên tử của nguyên tố R là 


A. 19 B. 12 c. 18 D. 11 


Câu 7. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bô' trên 3 lớp. Lớp thứ 
3 có 6 electron. Sô' đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tô' X là 

A. 6 B. 16 c. 14 D. 8 


8 


httD://sachxua.edu.vn 






Câu 8. Tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố Y là 40. Sô' hạt mang điện 
nhiều hơn sô' hạt không mang điện là 12 hạt. Sô' lớp electron của nguyên tử 
nguyên tố X là 

A.2 B. 3 c. 4 Đ. 5 

Câu 9. Nguyên tử Q có 17 electron. Số electron ờ lớp ngoài cùng của nguyên tử a là 

A. 2 B. 5 c. 4 D.7 

Càu 10. Tổng số hạt cơ bản trong một nguyên tử R là 24 trong đó sô' hạt mang 
Ị điện nhiều hơn sô' hạt không mang điện là 8 hạt. Nguyên tử R có lớp 

electron ngoài cùng là lớp 

A. K B. L c. M D. N 


ĐỀ SỐ 4. CẤU HÌNH ELECTRON 
Cảu 1. Cấu hình electron của K (Z = 19) là 

A. 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d* 

C. 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 D. 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 7 

Cảu 2. Cấu hình electron nào san đây là của Cu (Z = 29) ? 

A. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 1( V B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 9 4s 2 

c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d i0 D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 9 

Câu 3. Nguyên tô' X có số hiệu nguyên tử bằng 15. X là 

A. kim loại B. phi kim 

c. khí hiếm D. có thể là kim loại hoặc phi kim 

Cảu 4. Anion X 2 và Y 2+ dểu có cấu hình electron ở lóp vỏ ngoài cùng là 3p 6 . 
X và Y lần lượt là 

A.SvàCa • B. SvàMg 

C. o và Mg D. S và K 

Câu 5. Kim loại A có diện tích hạt nhân là 3,2.10~ 18 culông. Phi kim B có cấu hình 
electron của lớp ngoài cùng là 2s 2 2p 2 . Vậy A và B lần lượt là 

A. l2 Ca và 8 0 B. 37 Ba và 6 C c. 2 ũCa và 6 C D. 57 Ba và g O 


9 


httD://sachxua.edu.vn 








Cảu 6. Phán mức nãng lượng cao nhất có chứa electron của nguyên từ Fe (Z = 26) là 
A. 3s B. 3p c. 4s D. 3d 

Cáu 7. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là-13. Sò' elecưon hoá tri của nguyên tử X là 
A.2 B. 3 c. 1 D.4 

Cảu 8. Trong các nguyên tử : ịH, 3LÌ, 1]Na, g O, 19 F, 2 He, i()Ne. Các nguyên tử có 
số e độc thân bằng 0 là 

A. H, Li, Na, F B. o, F, He 

C. Na, Ne D. He, Ne 

Câu 9. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử bằng 16. X tạo được ion nào sau đây ? 
A. X 2+ : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 . - B. X 2 - : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

C. XT: ls 2 2s 2 2p 6 • D. xr : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 6 

Câu 10. Ion nào dưới đây không có cấu hình eletron của khi hiếm ? 

A. ijNa + B. 2 eFe 2+ . C. I3 A1 3+ D. 17 C1 

ĐỀ SỐ 5. TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHƯƠNG 1 
I. Phần trắc nghiệm (6 điểm) 

Càu 1. Nguyên tử M có 8e và lOn. Kí hiệu của nguyên tử M là 
A. l g M B. 1 ỊỊm c. ỊqM D. jỖM 

Câu 2. Các nguyên tử ^Ca, K, 21 Sc có cùng 
A. số hiệu nguyên tử B. số e 

c. sô nơtron D. sô khối 

Cáu 3. Số electron tối da trong lớp thứ 4 là 

A. 8 B. 18 * C. 12 D. 32 

Cảu 4. Nguyên tô hóa học là những nguyên tở có cùng 
A. số khối B. sô' proton 

C. số nơtron D. số proton và số nơtron 


httD://sachxua.edu.vn 




Cảu 5. Cho biết số hiệu nguyên tử clo là 17. Cấu hình electron của ion C1 là 

A. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

C. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s l 

Càu 6. Nguyên tử của nguyên tô X có tổng sô electron ờ các phân lốp s là 6 và 
tổng số electron lớp ngoài cùng là 5. X là nguyên tố nào sau đây ? 

A. C1 (Z = 17) B.N(Z = 7) C.P(Z=15) D.F(Z = 9) 

II. Phần tự luận (4 điểm) 

Môt nguyên tô X gồm 2 đồng vị Xị và X 2 . Đông, vị Xị co tông so hạt la 18. 
Đồng vị x 2 có tổng sô' hạt là 19. Biết trong Xị các loại hạt bằng nhau. Phần 
trãm của đồng vị trong Xị = 99%. Xác định nguyên tử khối tmng bỉnh của X. 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT 

ĐỀ SỐ 1 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) 

Cảu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về nguyên tử ? 

A. Đối với nguyên tử, nêu biết điện tích hạt nhản có thê suy ra so proton, 
nơtron, electrõn trong nguyên tử đó. 

B. Nguyên tử là một hạt trung hoà điện tích. ' 

C. Nguyên tử là thành phần nhỏ bé nhất của chất, không bị chia nhỏ hơn 
trong các phản ứng hóa học. 

D. Một nguyên tế hoá học có thể có những nguyên tử với số khối khác nhau. 
Cáu 2. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có số hạt nơtron nhỏ nhất ? 

A.Ĩ|F B.ị\Sc C.gK D.£ca 

Cảu 3. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đáy có hạt nhân chứa 19p và 20n ? 

A. ạF ã ỈỊSc C gK D.gca 

Câu 4. Nguyên tố hoá học được xác định bởi 

A. số khối 

B. số hiệu nguyên từ và số khối 

C. số electron trong nguyên tử 

D. số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử 

11 


httD://sachxua.edu.vn 





Càu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

A. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử. 

B. Số proton trong nguyên tử luôn bằng số nơtron. 

c. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và tổng số hạt notron. 

D. Số hiệu nguyên tử bằng sô đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử. 

Câu 6 . Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X bằng 16. X là nguyên tố 

A. s B. d c. p D. f 

Câu 7. Nguyên tử của nguyên tố R có electron cuối cùng phân bó vào phân lớp 
3d. Số electron ở lóp ngoài cùng của nguyên tố đó là 

A. 9. B. 10 C. 1 hoặc 2 D. 7 

Cáu 8 . Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. 
Số hạt mang diện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của 
một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X và Y lần lượt là 

A. Fe và C1 B. Na và C1 c. AI và C1 D. AI và p 

Cãu 9. Số hạt proton, nơtron và electron trong 24 Cr 3 * lần lượt là 

A. 24, 30,21 B. 24, 28, 24 c. 24, 28,27 D. 24, 28,21 

Cảu 10. Trong các cấu hình electron sau đây, cấu hinh nào viết đúng ? 

A. ỉs 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 2 B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 

c. ls 2 2s 2 2p 5 3s t 3p' 6 4s 2 . D. ls 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 2 

Câu 11. Nguyên tử nguyên tố Bo có hai đổng vị ^°Bvà ị l B . Khối lượng nguyên 
tứ trung bình của Bo ỉà 10,81. Thành phần phần trảm theo khối lượng của 
'ÌB trong axit boric H 3 BO 3 (M = 61,81) là 

A. 14,166% B. 17,480% c. 15,820% D. 19,215% 

Câu 12. Từ các đồng vị JH;]H ;]h ; ‘|o; ; ‘|o có thể hình thành được số 

phân tử nước là 

A- ỉ6 B. 12 c. 18 D. 8 


12 


httD://sachxua.edu.vn 



Câu 13. Tổng số hạt mang điện trong hợp chất AIỈ 2 bằng 44. Sô' hạt mang điện 
của nguyên tử B nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tứ A là 4. Sô' hiệu 
nguyên tử của A và B lần lượt là 

A. 5 ; 9. B. 7 ; 9. c. 16 ; 8. D. 6 ; 8. 

Càu 14. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng sô' electron trong các phân lớp p là 8. 
Tổng số hạt mang điện của nguyên tử nguyên tố Y nhỏ hơn tổng số hạt 
mang điện của nguyên tử nguyên tố X là 12. Cấu hình electron của X và Y 
lần lượt là 

A. Is 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 và ls 2 2s 2 2p 4 

B. ls 2 2s 2 2p 4 và ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 

c. 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 và ls 2 2s 2 2p ố 3s 2 
D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 và ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 

II. Phần tự luận (3 điểm) 

A, B là 2 nguyên tử của 2 nguyên tô có tổng số hạt cơ bản là 191 ; hiệu sô' 
hạt cơ bản của A và B là 153. Biết số hạt không mang điện trong A gấp 10 
lần sô' hạt không mang điện trong B. 

a) Xác định A và B và tìm số khối của chúng. 

b) Viết cấu hình electron của A và B. 

ĐỀ SỐ 2 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) 

Cảu 1. Mệnh đề nào sau đây đúng khi nói về nguyên tử oxi ? 

A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có số proton bằng sô' nơtron. 

B. Chỉ có nguyên tử oxi mói có số khối bằng 16. 

C. Chỉ có hạt nhàn nguyên tử oxi mới có 8 proton. 

D. Chi có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron. 

Câu 2. Trong sô' các phát biểu sau : 

1. Trong một nguyên tử, sô' proton bàng số electron, bằng sô' đơn vị điện 
tích hạt nhân. 

2. Tổng sô' proton và sô' electron trong một hạt nhân được gọi là sô' khối. 


13 


httD://sachxua.edu.vn 



3. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử. 

4. Số proton bằng điện tích hạt nhân. 

5. Đổng vị là các nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân nhưng khác nhau về 
số nơtrỡn. 

Số phát biểu không đúng là 

A. 1 B. 2 'C. 3 D.4 

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (proton, electron và 
nơtron) là 28 và có số khối là 19. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là 

A. 19 B. 9 c. 10 D. 8 

Câu 4. Cấu hình electron nào dưới đây là của ion 24 Cr 3+ ? 

A. (Ar) 4s 2 3d 4 B. (Ar) 4s 1 3d 4 c. (Ar) 4s 2 3d 6 D. (Ar) 3d 3 

Cảu 5. Trong 4 nguyên tố K (Z = 19) ; Sc (Z = 21) ; Cr (Z = 24) và Cu (Z = 29) 

nguyên tử của nguyên tô có cấu hình electron lớp ngoài cùng không phải 

dạng 4s' là 

A. K, Cr, Cu B. K, Cu c. Cu, Cr D. Sc. 

Câu 6. A + và B~ đều có cấu hình elecưon gĩống nhau là [Ne]3s 2 3p 6 . A và B lần 
lượt là 

A. Na, F B. F, Na C.C1,K D. K, C1 

Cảu 7. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Y bằng 15. Số electron ở lớp ngoài cùng 
của nguyên tử nguyên tố Y là 

A. 3 B. 5 c. 1 D. 2 

Câu 8. Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng phân bố vào phân lớp 
3p. Số electron ỏ lớp ngoài cùng của nguyên tố đó là 

A. 5. R. 6 c. 1 D. chưa xác định được 

Càu 9. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong 2 ạCu 2+ lần lượt là 

A. 29, 36, 29 B. 29, 36, 27 

c. 29, 29,36 D. 29, 36, 31 

14 


httD://sachxua.edu.vn 



Câu 10. Cho các nguyên tố: và g 6 0. Tổng sô' hạt mang điện trong ion 

PO*- là 

A.94 B. 97 c. 50 D. 48 

Càu 11. Nguyên tố X có 2 đồng vị Xị và x 2 . Đồng vị Xị có tổng số hạt là 18. 
Đồng vị x 2 cộ tổng số hạt là 20. Biết rằng % các đồng vị bằng nhau và các 
loại hạt trong X! cũng bằng nhau. Nguyên tử khối trung binh của x là 
A. 15 B. 14 c. 13 D. 12 

Câu 12. Biết rằng nguyên tồ' agon có ba đồng vị khác nhau, ứng vói sô' khối Aị = 36, 
A 2 = 38 và A 3 chưa xác định. Phần trâm các đổng vị tương ứng lần lượt 
bằng 0,34% ; 0,06% và 99,6%. Biết rằng nguyên tử khối trung bình của 
agon bằng 39,98 đvC. Sô' khối đồng vị A 3 của nguyên tô' agon là 
A. 39 B. 40 c. 41 D. 42 

Câu 13. Biết nguyên tố cacbon có 2 đồng vị 'ịc và 'ộC, nguyên tố oxi có 3 đồng 
vị ‘ é O, g 7 o và g 8 0. Số phân tử C0 2 có thể tạo ra từ các đồng vị kể trên là 

A. 18 B. 15 c. 12 D. 9 

Cảu 14. Tổng số hạt cơ bản trong một nguyên tử X là 115 trong đó số hạt mang điện 
nhiều hơn số hạt không Iĩiang điện là 25 hạt. Sô khối của nguyên tử X là 

A. 80 B.90 C.35 D. 45 

II. Phần tự luận (3 điểm) 

Trong phân ịử hợp chất MX 2 , M chiếm 46,67% về khối lượng. Hạt nhân 
của M có số nơtron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Hạt nhân của X có số 
nơtron bàng số proton. Tổng số proton trong phân tử MX 2 là 58. 

a) Tìm M, X và MX 2 . 

b) Cho biết số electron hóa trị của M và X. 


15 


httD://sachxua.edu.vn 






Chuông 2 ===___==__ 

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TÔ HÓA HỌC 

« 

VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

ĐỂ SỐ I. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC 
Câu 1. Sự sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn dựa vào 
A. hóa trị B. diện tích hạt nhân 

C. độ âm điện D. khối lượng nguyên tử 

Cảu 2. Số nguyên tô' thuộc chu kì 1; 3 và 4 trong bảng tuần hoàn lần lượt là , 

A. 8 ; 8 ; 18 B. 2 ; 8 ; 8 

c. 2 ; 8 ; 18 D. 1 ; 3 ; 4. 

Câu 3. Nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VUA có z bằng 
A. 7 B. 12 

C. 15 D.17 

Cảu 4. Trong sô' các nguyên tố : B (Z = 3) ; Si (Z = 14) ; Ne (Z = 10) ; 
o (Z = 8); He (Z = 2); C <z = 6) ; Na (Z = 11); AI (Z = 13); Ca (Z = 20); 
Q (Z = 17), số nguyên tố thuộc chu kì 2 của bảng tuần hoàn các nguyên tô' 
hoá học là 

A. 1 B.2 

C. 4 D. 10 

Cảu 5. Sô' lượng các nhóm A và B trong bảng tuần hoàn các nguyên tô' hóa học lần 
lượt là 

A. 8 và 10 B. 9 và 8 

c. 8 và 8 D. 7 và 8 


16 


httD://sachxua.edu.vn 






Câu 6. Trong những phát biểu sau đây, phát biểu nào không đúng ? 


ụo 1 / 

A. Trong một chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều diện tích hạt nhân 
tăng dần. 

B. Trong một chu kì cáQ nguyên tô' được xếp theo chiều số hiệu nguyên 
tử tăng dần. 

c. Trong một chu kì, sô' electron lớp ngoài cùng tăng từ 1 đến 8. 

D. Nguyên tử của các nguyên tố cùng chu kì có số electron bằng nhau. 

Câu 7. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, mỗi chu kì thường bắt dầu 
bằng nguyên tố nào và kết thúc ở nguyên tế nào ? 

A. Kim loại kiềm và khí hiếm B. Kim loại kiềm thổ và khí hiếm 

c. Kim loại kiềm và halogen D. Kim loại kiềm thổ và halogen 

Cảu 8. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở các phân lớp p là 9. 
X thuộc loại nguyên tô' nào sau đây ? 

A. Nguyên tố s B. Nguyên tố f 

c. Nguyên tố d D. Nguyên tố p T——-—— 

TR«ííơ£-TVt»W>tOC 

Càu 9. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng ? XUÂN Diêu TP. 

A. Nhóm A bao gồm các nguyên tô' s và nguyên tố p THiXVítẼN 

B. Nhóm B bao gổm các nguyên tõ' d và nguyên tô' f 

c. Khối nguyên tố s gồm các nguyên tô' thuộc nhóm IA và HA 
D. Khối nguyên tô' f gồm các nguyên tô' thuộc các nhóm B 

Câu 10. Giá trị nào dưới đây không luôn luôn bằng số thứ tự của nguyên tố 
tương ứng ? 

A. Số đơn vị diện tích hạt nhân B. Sô' hạt electron 
c. Sô' hạt nơtron D. Sô' hạt proton 

17 


2OỂKLHOÍHX10 


httD://sachxua.edu.vn 










ĐỀ SỐ 2. SựBẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ 


CáAỉGUYÊN TỐ HÓA HỌC 

Câu 1. Nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố là 

A. sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyện tử 
các nguyên tố. 

B. sự biến đổi tuần hoàn về điện tích hạt nhân của nguyên tử các nguyên tố. 

G sự biến đổi tuần hoàn về khối lượng của nguyên tử các nguyên tố. 

D. sự biến đổi tuần hoàn về số electron của nguyên tử các nguyên, tố. 

Câu 2. Các nguyên tố nhóm A có 

A. electron hóa trị là electron s B. sô' elcctron hóa trị bằng số nhóm 
c. electron hóa trị là electron p D. cùng số lớp electron. 

Câu 3. Cho các nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử như sau : 

1) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 4) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

2) 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 5) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 

3) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d ! °4s 1 6) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 


■ííivổ' nào sau đáy thuộc nhóm A ? 

B. 2, 5 C. 3, 5, 6 Đ. 1, 3 

tố nhóm VIA có cấu hình elecưon lớp ngoài, cùng là 


. feacjnfavén tố 


A _2_3 r> 2_5 

A. ns np B. ns np 

c. ns 2 np 4 D. (n-l)d 10 ns 2 np 4 

Câu 5. Số thứ tự của các nhóm A được xác định bằng 

A. số electron độc thân. 


B. số electron lóp ngoài cùng. 

c. số electron của hai phân lớp là (n-l)d và ns. 

D. có khi bằng số electron lớp ngoài cùng, có khi bằng số elecữon của hai 
phàn ỉớp là (n-l)d và ns. 


18 


httD://sachxua.edu.vn 





Câu 6. Các nguyên tử của nhóm IA trong bảng hệ thống tuần hoàn có số nào 
sau đây chung ? 

A. Sô nơtron. B. Số phán lớp electron 

c. Số lớp electron D. Sô electron lớp ngoài cùng 

Câu 7. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây luôn cho 1 electron trong các 
phản ứng hoá học ? 

A. Na (Z = 11 ) B. Mg (Z=12) c. A1(Z=13) D. Si(Z=14) 

Cãu 8. Nguyên tố ở vị trí nào sau đây trong bảng tuần hoàn thì có cấu hình 
electron hoá trị là 4s' ? 

A. Chu kì 1, nhóm IVA B. Chu kì 1, nhóm IVB 

C. Chu kì 4, nhóm LA D. Chu kì 4, nhóm IB. 

Câu 9. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng ? . 

A. Nguyên tử các nguyên tố xếp ờ nhóm VIIA có sô' electron ở lớp ngoài 
cùng là 5. 

B. Các khí hiếm đều tồn tại dưới dạng phân tử chỉ gồm một nguyên tử, ở 
điều kiện thường. 

C. Nguyên tố nhóm IIA có số electron hoá trị có thể bằng 1 hoặc 2. 

D. Các nguyên tổ nhóm VIIA gồm các phi kim điển hình và không 
điển hình. 

Câu 10. Trong phản ứng hoá học, các nguyên tử halogen có xu hướng 
A. nhận thêm một electron. B. nhường đi một electron. 

C. nhận thêm một sô' electron. D. vừa nhường vừa nhận electron. 

ĐỀ SỐ 3. SựBIÊN ĐỔI TUẦN HOÀN TÍNH CHẤT 

CỦA CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC. ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 

Câu 1. Trong một nhóm A của bảng tuần hoàn, theo chiều tăng của các điện tích 
hạt nhân nguyên tử thì 

A. độ âm điện tăng dần. 

B. tính bazơ của các oxit và hiđroxit tăng dần. 

c. tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần 

D. tính axit của của oxit và hiđroxit tăng dần 


httD://sachxua.edu.vn 


19 






Câu 2. Dãy nào sau đây sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử của các 
nguyên tố ? 

A. Na > s > C1 > F B. F > C1 > s > Na 

c. C1 > F > s >Na v D. s > Na > C1 > F 

Câu 3. Dãy nào sau đây sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử và ion ? 

A. Ar > K + > Ca 2+ B.K + >Ca 2+ >Ar 

c. K + > Ar > Ca 2+ D. Ca 2+ > K + > Ar. 

Cáu 4. Cho nguyên tô R có z = 12 và nguyên tố T có z = 17. Trong các kết luận 
sau, kết luận nào đúng ? 

A. Tính kim loại của R > T B. Bán kính nguyên tử của R > T 

c. Độ âm điện của R < T D. Tất cả đều đúng. 

Càu 5. Bán kính nguyên tử, bán kính ion của dãy nào dưới đây được sắp xếp theo 
chiều tăng dần từ trái sang phải ? 

A. Li, Na, K, Rb, Cs. B. B, c, N, o, F. 

c. Mg 2+ , Na + , Ne, r, o 2 '. D. s 2 ", cr, Ar, K + , Ca 2+ . 

Câu 6. Theo quy luật biến đổi tính chất các đon chất trong bảng tuần hoàn thì 

A. phi kim mạnh nhất là iot B. kim loại mạnh nhất là Li. 

c. phi kim mạnh nhất là oxi D. phi kim mạnh nhất là flo 

Câu 7. Trong các phát biểu sau : 

1. Sô' lớp electron biến đổi tuần hoàn khi z tăng 

2. Sô' electron lóp ngoài cùng biến đổi tuần hoàn khi z tăng. 

3. Bán kính nguyên tử và độ âm điện biến đổi tuần hoàn khi z tàng 

4. Điện tích hạt nhân và nguyên tử khối biến đổi tuần hoàn khi z tăng 

5. Tính kim loại và tính phi kim, tính axit và tính bazơ của oxit và hiđroxit 
biến đổi tuần hoàn khi z tăng 

Các phát biểu đúng là 

A. 2,4, 1 B. 1, 2, 3 c. 2, 3, 5 D. 2,3, 4 

20 


httD://sachxua.edu.vn 



Câu 8. Nguyên tố nào trong sô' các nguyên tố sau đây có oxit cao nhất ứng với 
công thức R 2 0 5 ? 

A. J 6 S B. 19 K c. iiNa D. J 5 P 

Cảu 9. Theo quy luật biến đổi tính chất các đơn chất trong bảng tuẩn 
hoàn các nguyên tô' hóa học thì 

A. kim loại mạnh nhất là ỉiti B. kim loại mạnh nhất là cesi 

c. phi kim mạnh nhất là oxi D. phi kim mạnh nhất là clo 

Câu 10. Nguyên tố X tạo được các hợp chất bền sau XB 3 , XC1 5 , x 2 0 5 , Na 3 X0 4 . 
Trong bảng hệ thống tuần hoàn, X ở cùng nhóm vói nguyên tố nào sau đây ? 

A. Oxi B. Nitơ C. Silic D. Flo 


ĐỀ SỐ 4. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC 

Câu 1. Biết nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IIA của bảng tuần hoàn. Cấu hình 
của nguyên tử nguyên tô' X là 

A. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 B. ls 2 2s 2 2p ồ 3s 4 

c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3d 4 D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

Cảu 2. Số hiệu nguyên tử của các nguyên tô' X, Y, z và T lần lượt là 6, 9, 17 và 
20. Nhận xét nào sau đây đúng ? 

A. Cả bốn nguyên tố trên thuộc 1 chu kì 

B. X, z thuộc chu kì 3 

C. X, Y thuộc chu kì 2 

D. z, T thuộc cùng 1 nhóm 

Câu 3. Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 . Vị trí của X 
trong bảng tuần hoàn là 

A. X ở ô sô' 17, chu kì 3, nhóm VIIA 

B. X ờ ô số 5, chu kì 3, nhóm mA 

C. XỞÔ số 3, chu kì 2, nhóm IIA 

D. X ở õ sô' 4, chu kì 2, nhóm IHA 


21 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 4. Nguyên tử của một nguyên tô' thuộc nhóm VA có tổng số proton, nơtron, 
electron bằng 21. Cấu hình electron nguyên từ này là 

A. ls 2 2s 2 2p 6 B. ls 2 2s 2 2p 4 

c. ls 2 2s 2 2p 5 D. ls 2 2s 2 2p 3 

Cáu 5. Nguyên tử của nguyên tô' nào sau đáy luôn nhường 3 electron trong các 
phản ứng hóa học ? 

A. AI ở ô thứ 13 B. K ở ô thứ 19 

c. Ca ở ô thứ 20 D. Feởô thứ 26 

Câu 6. Cấu hình electron nguyên tử của ba nguyên tố X ; Y ; z lần lượt là: 
ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 ; ls 2 2s 2 2p 6 3s ! . Nếu xếp theo chiều táng 
dần tính kim loại thì cách sắp xếp nào sau đây đúng ? 

A. Y < z< X B. z< X< Y 

c. X < Y < z D. X < z < Y 

Câu 7. Cho các nguyên tô' X, Y, z, T có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là 

X: [Ar] 3dV Y : [Ar] 4s* ; 

z : [Ar] 3d 6 4s 2 T : [Ne]3s 2 3p 4 

Các nguyên tô' cùng chu kì là 

A. X ; Y và z B. Y ; X và z 

c. Y và z D. z và T 

Câu 8. Cho các nguyên tô' X, Y, T và R với cấu hình electron nguyên tử của chúng 
như sau : 

X : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 T: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 4s 2 

Y : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 R : ls 2 2s 2 2p 6 

Trong các nguyên tố trên, các nguyên tô' kim loại là 
A. X, Y B. Y, T 

c. X, T D. X, Y, z, T 

22 


httD://sachxua.edu.vn 





Câu 9. Cấu hình electron nguyên tử của 3 nguyên tố X, Y, z lần lượt là 
X : ls 2 2s 2 2p 6 3s 1 ; Y : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; z : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 
Tính bazơ của các hiđroxit của X, Y, z xếp theo thứ tự : 



A. XOH > Y(OH) 2 > Z(OH) 3 B. Y(OH)2 > Z(OH) 3 < XOH 

c. Z(OH) 3 > Y(OH) 2 > XOH D. Z(OH) 3 > XOH > Y(OH) 2 

Câu 10. X và Y là hai nguyên tố cùng thuộc một nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp 
trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y 
bằng 30. X và Y là các nguyên tố nào sau đây ? 


A. Na và Mg B. AI và Mg c. Mg và Ca D. Na và K 


ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT 
ĐÊ SỐ I 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) 

Cảu 1. Cặp nguyên tố hoá học nào sau đây có tính chất hoá học giống nhau nhất ? 

A. Ca. Si B. p, As c. Ag, Ni D. N, p 

Câu 2. Cation M 2+ có cấu hình elecưon phân lóp ngoài cùng là 3p 6 . R thuộc 

A. chu kì 3, nhóm IIA B. chu kì 3, nhóm vn A 

c. chu kì 3, nhóm VLA D. chu kì 4, nhóm HA 

Câu 3. Cho các nguyên tô Al, Br, Na, Li. Nguyên tố có độ âm điện nhỏ nhất là 

A. o B . C1 c. K D. Na 

Câu 4. Nguyên tô' R thuộc chu kỳ 3, nhóm VLA của bảng tuần hoàn. Công thức 
oxit cao nhất và công thức hợp chất vói hiđro của nguyên tố R là 

A. R0 3 và RH 2 B. R 2 0 7 và RH 

c. R 2 0 5 và RH 3 D. R 2 0 3 và RH 3 


23 


httD://sachxua.edu.vn 






' Càu 5. Biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố X, Y, z, T như sau : 

X : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 z : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 

Y:Is 2 2s 2 2p 5 T: ls 2 2s 2 2p 6 3s‘ 

Dãy nào sau đây xếp đúng theo thứ tự tăng dán tính phi kim ? 

A. X<Y<Z<T B.X<Y<T<Z 

C. Y<X<Z<T D. T<z< x< Y 

Câu 6. X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kì và ở hai nhóm A kế tiếp 
nhau. Tổng số proton trong hai hạt nhân nguyên tử là 23. X và Y thuộc 

A. chu kì 2 và các nhóm IIA và IIIA. 

B. chu kì 3 và các nhóm IA và IĨA. 
c. chu kì 2 và các nhóm 1IIA và IVA. 

D. chu kì 3 và các nhóm I1A và IĨIA. 

Cảu 7. Các ion Na*, Mg 2 *, O 2- , F đều có cấu hình electron là ls 2 2s 2 2p 6 . Thứ tự 
giảm dần bán kính cúa các ion trên là 

A. Na + > Mg 2 * > F > o 2- B. Mg 2 * > Na + > F > 0 2 ~ 

c. F > Na* > Mg 2 * > o 2- D. o 2 > F > Na* > Mg 2 * 

Càu 8. Tính chất bazơ của dãy các hidroxit Ca(OH) 2 , Mg(OH) 2 , Al(OH) 3 biến 
đổi theo chiều nào sau đây ? 

A. Tàng. B. Giảm. 

C. Không thay đổi. D. Không theo quy luát. 

Cảu 9. Nguyên tử R có 16 proton. Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

A. Số electron hóa trị của R là 6 

B. R là phi kim 

c. Nguyên tử R có 4 electron thuộc phân lớp s 

D. R thuộc chu kì 3. 

24 


httD://sachxua.edu.vn 





Cảu 10. Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố X, Y, z, T như sau : 

X : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 Y : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s‘ 

Z: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d'4s 2 T : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 

Các nguyên tố thuộc nhóm B là 

A.Z,T. B.Y.T c X, z, T D.X,Y,Z,T 

Câu 11. Ba nguyên tử của 3 nguyên tố X, Y. z có tổng số điện tích hạt nhân bằng 
16, hiệu điện tích hạt nhân của X và Y là 1. Tổng số electron trong ion 
[X 3 Y] - là 32. Độ âm điện giảm dần theo thứ tụ 

A. X >Y > z B. X > z > Y c. Y > X > z D. Y >z > X 

Cảu 12. Oxit cao nhất của nguyên tố R có dạng R >0 7 . Sản phẩm khí của R với hidro 
chứa 2,74% hiđro về khối lượng. Tên và vị trí của R trong bảng HTTH là 

A. ílo, chu kì 2 nhóm VIIA B. crom, chu kì 4 nhóm VIB 

c. mangan, chu kì 4 nỉÌốm VIIB D. clo, chu kì 3 nhóm VUA. 

Cảu 13. Họp chất khí vơi hiđro của nguyên tố R có dạng RH 4 . Oxit cao nhất của 
nguyên tố này chứa 53,33% oxi về khối lượng. Nguyên tố R là 

A. c (12) B. Si (28) C. p (31) D. Sn (119) 

Câu 14. X và Y là hai nguyên tố ở hai chu kì liên tiếp và thuộc cùng nhóm A. Y 

nằm ở chu kì sau X. Hòa tan hoàn toàn 8 gam Y trong nước thì thu dược 
4,48 lít (đktc) khí H 2 . X và Y là 

A. Li, Na B. Na, K c. Mg, Ca D. Ca, Sr 

II. Phần tự luận (3 điểm) 

Cho 2 nguyên tố X, Y ở cùng một nhóm A và thuộc 2 chu kì kế tiẽp trong bảng 
tuần hoàn Tổng số hạt proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 30. 

a) Tim X, Y. 

h) Viết cấu hình electron đầy đủ của X, Y. 

c) Cho biết X, Y thể hiện tính kim loại hay tính phi kim ? 

d) So sánh tính kim loại, phi kim, độ âm điện của X và Y. 


25 


httD://sachxua.edu.vn 





ĐỀ SỐ 2 


I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) 

Câu 1. Nguyên tô' X có z = 20, ưong bảng tuần hoàn vị trí của nguyên tố X ở 

A. chu kì 3, nhóm IA B. chu kì 3, nhóm ÙA 

c. chu kì 4, nhóm IIA D. chu kì 5, nhóm LA 

Câu 2. Ion Y"~ có cấu hình e : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 Trong bảng tuần hoàn Y nằm ở 

A. chu kì 3, nhóm VIIA. B. chu kì 3, nhóm VIIIA. 

c. chu kì 4, nhóm IA. D. chu kì 4, nhóm VIA. 

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình e : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 , công thức hợp 
chất khí với hiđro và công thức oxit cao nhất của R là 

A. rh 2 , ro 3 b. rh 3 , r 2 o 5 c. rh 4 , ro 2 d. rh 2 , r 2 0 3 

Cảu 4. Dãy nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự độ âm điện giảm dần của các 
nguyên tố nhóm IIA ? 

A. Cs, Rb, K, Na, Li B. Be. Mg, Ca, Sr, Ba 

c. o, N, s, p, H D. I, Br, Cl, o, F 

Câu 5. Trong các nguyên tố sau đây, nguyên tô' nào có tính chất tương tự natri ? 

A. K B. Mg c. Fe D. Cu 

Câu 6. Bán kính ngụyên tử của các nguyên tố 3 Li, gO, ọF, n Na dược xếp theo thứ 
tự tăng dần từ trái sang phải là 

A. F, o, Li, Na. B. F, Na, o, Li. 

c. F, Li, o, Na. D. Li, Na, o, F. 

Cảu 7. Ba nguyên tô' X, Y và z có các lớp electron lớp ngoài cùng lần lượt 
là 3p 3 ; 3p 4 và 3p\ Dãy nào sau đây dược xếp theo thứ tự tâng dần tính axit ? 

A. HZ0 4 < H 2 Y0 4 < h 3 xo 4 B. H 3 X0 4 < H 2 Y0 4 < HZ0 4 

c. H 2 Z0 4 < M 2 Y0 4 < HX0 4 D. H 2 Y0 4 < HZ0 4 < H 3 X0 4 

Câu 8. Tính bazơ của dãy các oxit Na 2 0, MgO, A1 2 0 3 , Si0 2 biến đổi theo chiều 
nào sau đây ? 

A. Tàng B. Giảm 

c. Khồng thay đổi D. Không theo quy luật 

26 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 9. Biết nguyên tử của một số nguyên tố' có cấu hình electron như sau : 

X : ls 2 2s 2 2p' ’ Y : 1 s 2 2s 2 2p 4 

z : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3P 1 T : 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

Những nguyên tố nào thuôc cùng một nhóm : 

A. X, z B.Y,Z c. z, T D.X,Y 

Câu 10. Nguyên tử X có cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 thì ion tạo nên từ nguyên 
tử X sẽ có cấu hình electron nào sau đây ? 

A. ls 2 2s 2 2p 5 B. ls 2 2s 2 2p 6 3s‘ 

c. 1 s 2 2s 2 2p 6 D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

Càu 11. Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố nhóm VLA có tỉ khối so với 
hidro bằng 2. Hợp chất đó là 

A.H 2 S B.NH 3 C.H,0 D.H 2 Te 

Câu 12. Oxit cao nhất của nguyên tố X có dạng RO 3 . Sản phẩm khí của R với 
hiđro chứa 5,882% hiđro về khối lượng. Tên và vị trí của X trong bảng tuần 
hoàn là 

A. nitơ, chu kì 2 nhóm VA B. lưu huỳnh, chu kì 3 nhóm VIA 

C. crom, chu kì 4 nhóm yiB D. selen, chu kì 4 nhóm VIA. 

Câu 13. Hợp châ't khí với hiđro của nguyên tố Y có dạng YH 3 . Oxit cao nhất của 
Y chứa 56,33% oxi về khối lượng. Y là 

A. N (14) B. p (31) c. s (32) D. V (51) 

Câu 14. Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử một nguyên tố thuộc 
nhóm VUA là 28. Nguyên tử khối của nguyên tử này là 

A. 18 B. 19 C.20 D.21 

II. Phẩn tự luận (3 điểm) 

Một mẫu hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chư kì kế tiếp của bảng hệ 
thống tuần hoàn có khối lượng là 8,5 gam. Hỗn hợp này tan hết trong nước 

giải phóng ra 3,36 lít H 2 (đktc). 

a) Tìm 2 kim loại kiềm. 

b) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong mẫu. 


27 


httD://sachxua.edu.vn 



Chương 3 


LIÊN KẾT HÓA HỌC 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 
ĐỀ SỐ 1 . LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION 
Càu 1. Liên kết hóa học là 

A. sự kết hợp của các hạt cơ bản để hình thành nguyên tử hiển vững. 

B. sự kết hợp của các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể. 

c. sự kết hợp của các phân tử hình thành các chất bền vững. 

D. sự kết hợp của chất tạo thành vật thể bền vững. 

Cảu 2. Liên kết ion là loại liên kết hóa học được hình thành bằng lực hút tĩnh 
điện giữa 

A. cation và anion. 

B. cation và electron tự do. 

c. các ion mang điện tích cùng dấu. 

D. electron chung và hạt nhân nguyên tù. 

Câu 3. Liên kết hóa học trong KF được hình thành do 

A. hai hạt nhân nguyên tử hút clectron rất mạnh 

B. mỗi nguyên tử K và p góp chung 1 electron 

c. mỗi nguyên tử K và F thu hoặc nhường electron để tạo thành các ion trái 
dấu hút nhau. 

D.K->K + + e;Ffe-»F;K + + F-»KF 

Càu 4. Nguyên tử oxi có cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 4 . Để đạt được cấu trúc 
electron bền vững giống như khí hiếm gần nó nhất, oxi có khuynh hướng 

A. nhản thêm 4 electron B. nhận thèm 2 electron 

c. nhường đi 4 electron D. nhường đi 6 electron 

28 


httD://sachxua.edu.vn 







Cãu 5. Nguyên tử canxi có cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p ố 4s 2 . Để đạt được cấu 
trúc đectron bền vững giống như khí hiếm gần nó nhất, caaxi có khuynh hướng 


B. nhận thêm 2 electron 
D. nhường đi 6 electron 


A. nhận thêm 6 electron 
c. nhường đi 2 electron 


Cáu 6. Trong các phán ứng hóa học, nguyên tử nguyên tố nào dưới đây có khuynh 
hướng nhường 2 electron dể trở thành ion dương ? 

A.X(Z = 8) B.Y(Z = 9) C.Z(Z=tl) D.T<Z=12) 

Càu 7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào không đúng ? 

A. Các nguyên tử phi kim có khuynh hướng nhận electron từ nguyên tử cùa 
nguyên tố khác để trở thành anion. 

B. Khi tạo thành liên kết hóa học, nguyên tử thường có xu hướng đạt tới cấu 
hình electron bền vững của khí hiếm. 

C. Ion đơn nguyên tử là các ion tạo nên từ nhiều nguyên tử. 

D. Ion đa nguyên tử là những nhóm nguyên tử mang điện dương hoặc âm. 

Câu 8. Sự kết hợp của các nguyên tử nào dưới đầy không thể tạo thành hợp chất 
ion dạng X 2 Y ? 

A. Ca và o B. Na và s c. Na và o D. K và o 

Câu 9. Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dang 

A. các phân tử NaCl. 

B. các ion Na + và cr 

c. các tinh thể hình lập phương, trong đó các ion Na + và cr được phân bố 
luân phiên dều đặn trên mỗi đinh. 

D. các tinh thể lành lập phương, trong đó các ion Na + và Cl được phân bô 
luân phiên đều đặn thành từng phân tử riêng lẻ. 

Cảu 10. Mạng tinh thể ion có đặc tính nào dưới đây ? 

A. Bển vững, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp. 

B. Bền vững, khá rắn, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao. 

C. Dễ bay hơi. 

D. Bền vững, nhiệt dộ nóng chảy cao và nhiột độ sôi thấp. 


29 


httD://sachxua.edu.vn 





ĐỀ SỐ 2. LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ 

Cảu 1. Liên kết cộng hóa trị là Liên kết hóa học được hình thành giữa hai 
nguyên tử bằng 

A. một electron chung. 

B. sự cho - nhận electron. 

c. một cặp electron góp chung. 

D. một, hai hay nhiều cặp electron chung.' 

Câu 2. Liên kết trong phân tử HC1 được hình thành do 

A. nguyên từ hiđro nhường 1 electron, nguyên tử clo nhận 1 electron. 

B. nguyên tử hiđro góp I electron, nguyên tử clo góp 7 eiectron tạo thành 
4 cặp electron dùng chung. 

C. nguyên tử hiđro góp 1 electron, nguyên tử clo góp 1 electron tạo thành 
1 cặp electron dùng chung. 

D. 1 cặp electron dùng chung của clo bỏ ra. 

Câu 3. Mệnh đế nào sau đây đúng'? 

A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm 
điện nhỏ hơn. 

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ 
âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7. 

C. Liên kết cộng hóa trị không cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn 
nhau về tính chất hóa học. 

D. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu. 

Câu 4. Liên kết hóa học trong các phản tử Ho, clo, brom, iot, oxi đều là 

Ạ. liên kết ion. B. liên kết cộng hóa trị có cực. 

c. liên kết cộng hóa trị không cực. D. liên kết đôi. 

Câu 5. Cho độ âm diện của các nguyên tố H : 2,20 ; N : 3,04 ; o : 3,44 ; C1 : 3,16 ; 
Br : 2,96 ; 1: 2,66. Liên kết trong các phân tử NH 3 , Hơ, HBr, HI, H 2 0 đều là 

A. liên kết ion B. liên kết cộng hóa ưị có cực. 

C. liên kết cộng hóa trị không cực D. liên kết đôi. 

30 


httD://sachxua.edu.vn 



Câu 6. Giữa hai nguyên tố gX và J 6 Y có thể tạo được liên kết 

A. ion B. cộng hoá trị không phân cực 

c. cộng hoá trị phân cực. D. kim loại 

Câu 7. Trong các hợp chất sau đáy, hợp chất nào có liên kết cộng hóa trị ? 

A. NaCl B. KF c. KBr D. CC1 4 

Câu 8. Nguyên tố X có 1 electron hóa trị và nguyên tố Y có 6 electron hóa trị. 
Công thức hợp chất tạo bởi X và Y là 

A. X 2 Y B. XgY c. XY 6 D. XY 2 

Câu 9. Phân tử cơ 2 không bị phân cực vì 

A. cacbon và oxi đều là phi kim. 

B. hiệu độ âm điện của oxi và cacbon nhỏ hơn 0,4. 

C. phân tử C0 2 có cấu tạo dạng góc. 

D. phân tử C0 2 có cấu tạo thẳng nên hai liên kết đôi phân cực triệt tiêu nhau. 

Câu lơ. Các hợp chất cộng hóa trị có những tính chất nào sau đây ? 

(I) Độ nóng chảy và độ sõi tương đối thấp 

(II) Thường ít tan trong nước 
(HI) Thường khồng dẫn điện 

(IV) Thường tổn tại dưới dạng tinh thể 

A. (I) và (II) B. (I) và (III) c. (I), (II) và (III) D. (II) và (III) 

ĐỀ SỐ 3. TINH THỂ NGUYÊN TỬ VÀ TINH THE PHÂN TỬ 

Câu 1. Mệnh để nào sau đây không đúng khi nói vể mạng tinh thể nguyên tử ? 

A. Liên kết trong mạng tinh thể nguyên tử là liên kết Van-đec-van. 

B. Chất có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử có nhiệt độ nóng chảy khá cao. 
c. Chất có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử có độ cứng lớn. 

D. Chất có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử bền vững và có nhiệt độ sôi khá cao. 

31 


httD://sachxua.edu.vn 



Câu 2. Điều nào sau đây không đúng khi nói về cấu trúc mạng tinh thể kim cương ? 

A. Các nguyên tử cacbon liên kết với nhau bằng các liên kết cho nhận 

B. Mỗi nguyên tử cacbon liên kết với 4 nguyên tử cacbon lân cận. 

c. Liên kết giữa các nguyên tử cacbon trong mạng tinh thể là liên kết ion. 

D. Bốn nguyên tử cacbon sắp xếp xung quanh một nguyên tử cacbon trung 
tâm theo hình tứ diện đều. 

Câu 3. Điểu khẳng định nào trong các điều khắng định sau đáy đúng ? 

A. Tinh thể kim cương, lưu huỳnh, phot pho và đá khô (C0 2 ) thuộc loại tinh 
thế nguyên tử. 

B. Tinh thể muối ăn, xút ăn da (NaOH), potat (KOH) và diêm tiêu (KNO 3 ) 
thuộc loại tinh thể ion. 

C. Tinh thể natri, sắt, đồng, nhôm, vàng và than chì thuộc loại tinh thể 
nguyên tử. 

D. Tinh thể nước đá, đá khố (C0 2 ), iot và muối ăn thuộc loại tinh thể phản tử. 

Câu 4. Tính chất chung của tinh thể nguyên iử là 

A. lực liên kết trong tinh thể nguyên tủ rất yếu. 

B. tinh thê nguyên tử có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp. 

C. tinh thể nguyên tử được cấu tạo từ các ion. 

D. mạng tinh thể nguyên từ bển vững, khá cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt 
độ sổi khá cao. 

Càu 5. Tinh thể iot thuộc loại 

A. tinh thể kim loại. B. tinh thể nguyên tử. 

C. tinh thê ion. D. tinh thể phân tử. 

Câu 6 . Tinh thể kim cương thuộc loại 

A. tinh thể kim loại. B. tinh thể nguyên từ. 

c. tinh thể ion. D. tinh thể phân tử. 

32 


httD://sachxua.edu.vn 





Câu 7. Trong các câu sau, câu nào không đúng ? 

A. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử. 

B. Kim cương thuộc loại tinh thể nguyên tử 

c. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết giữa các phân tử là liên kết yêu. 

D. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị. 
Càu 8. Liên kết hóa học trong tinh thể NaCl thuộc loại 

A. liên kết cộng hóa trị B. liên kết cộng hóa trị không cực 

c. liên kết cho nhận D. liên kết ion 

Câu 9. Muối ãn (NaCl) có nhiệt độ nóng chảy là 801°c, trong khi đó nước đá 
nóng chảy ở 0°C. Từ số liệu thực nghiệm trên, hãy cho biết nhận xét nào sau 
đây không đúng ? 

A. Tinh thể ion bền hơn tinh thể phân tứ. 

B. Tinh thể nước đá là tinh thế phân tử. 

c. Liên kết trong tinh thể phân tử là liên kết yếu. 

D. Liên kết ion bền hơn liên kết cộng hóa trị. 

Càu 10. Tinh thể naphtalen {băng phiến) thuộc loại tinh thể phân tử. Ỏ nhiệt độ 
thường một phần tinh thể naphtalen bị phá hủy tạo thành các phân tử 
naphtalen tách rời khỏi mạng tinh thể. Từ kết quả này cho thấy 

A. tinh thể phân tử khó nóng chảy, khó bay hơi 

B. trong tinh thể phân tử, các phân tử hút nhau bằng lực liên kết yếu. 
c. liên kết trong tinh thể phân tử là liên kết cộng hóa trị 

D. liên kết trong tinh thể phân tử là liên kết cho nhận. 


33 

MẾKOOllNỌCIO 


httD://sachxua.edu.vn 



ĐỀ SỐ 4. HÓA TRỊ VÀ số OXI HÓA 
Câu 1. Điện hoá tri của một nguyên tố trong hợp chất ion được tính bằng 

A. điện tích của ion đơn nguyên tử của nguyên tô' đó. 

B. số electron mà nguyên tử của nguyên tố đó nhường đi. 

c. số electron mà nguyên tử của nguyên tô' đó nhận thêm. 

D. số electron nguyên tử của nguyên tố đó dùng chung vói nguyên tử của 
nguyên tố khác. 

Câu 2. Phát biểu nào dưới đây không đúng ? 

A. Hoá trị của nguyên tố trong hợp chất ion được gọi là điện hoá trị. 

B. Hoá tri của nguyên tó' trong hợp chất cộng hoá trị được gọi là cộng hoá trị. 

c. Cộng hoá trị dược xác định bằng sô' liên kết của nguyên tử nguyên tô' đó 
trong phân tử. 

D. Cộng hoá trị được xác định bằng sô' clcctron hóa trị của nguyên tử. 

Câu 3. Trong phân tử PC1 5 , photpho có cộng hóa trị bầng 

A. 5 B. 3 c 3,5 D. 4. 

Câu 4. Cộng hoá trị của cacbon và oxi trong phân tử C0 2 lần lượt là 
A. 4 và -2 B. 4 và 2 C.+4và-2 D. 3 và 2. 

Câu 5. Cộng hóa trị của nitơ trong hợp chất nào sau đây là lón nhất ? 

A.N 2 B. NH 3 C.NO D. HNQ 3 

Càu 6 . Điện hóa trị của các nguyên tố ưong K 2 0, CaF 2 , NaCl lần lượt là 
A. 1+, 2~, 2+, 1-, 1+,1- B. 1+, 1-, 2+. 1- 1+,1- 

C. 1+, 2-, 1+, 1-, 1+,1- D. 1+, 2-, 2+, 2-, 1+,1- 

Câu 7. Sô' oxi hóa của lưu huỳnh trong H 2 S, S0 2 , sc> 3 _ , SO 4 - lần lượt là 

A. 0, +4, +3, +8 B. —2, +4, + 6 , +8 

C. — 2 , +4, +4,- +6 D. +2, +4, + 8 , +10 

34 


httD://sachxua.edu.vn 





Câu 8 . Các chất trong đó nitơ có số oxi hóa dương là 

A. NO, N0 2 , N 2 0, NH 3 , N 2 H 4 

B. NO, N 2 0, N0 2 , HNO 3 , NaN0 3 

c. HN0 3 , KN0 3 , NaN0 2 , NH 3 , N 2 H 4 
D. Na 3 N, NaN0 2 , KN0 3 , NH 3 , HNO 3 
Càu 9. Phân tử H 2 C0 3 có cấu tạo như sau : 


Cộng hóa trị và số oxi hóa của C lần lượt là 
A. 4 và 4 B. +4 và 4+ c. 4 và+4 D. 4 và +2 

Câu 10. Số oxi hóa của nguyên tử c trong C0 2 , H 2 C0 3 , HCOOH, CH 4 lần lượt là 
A. -4, + 4, +3, +4 B. +4, +4, +2, +4 

C. +4, +4, +2, -4 D. +4, —4, +3, +4 

ĐỂ SỐ 5. TỔNG HỌP KIẾN THỨC SAU CHƯƠNG 3 
I. Phần trắc nghiệm (6 điểm) 

Câu 1. Độ âm diện của dãy các nguyên tố : Na (Z = 11 ), Mg (Z = 12), AI (Z = 13), 
p (Z = 15), C1 (Z= 17) biến đổi theo chiều nào sau đây ? 

A. Giảm B. Khống thay đổi c. Tăng D. Vừa tảng vừa giảm 

Câu 2 . Số oxi hóa của nitơ trong NH 4 , NO^, HNO 3 lần lượt là: 

A.+5.-3.+3 B. +3, -3, +5 C. -3, +3, +5 D.+3,+5,-3 

Cáu 3. Điện hoá trị của một nguyên tố trong hợp chất ion được tính bằng 

A. số cặp electron dùng chung của nguyên tử nguyên tố đó với các nguyên 
tở nguyên tố khác 

B. điện tích của ion trong hợp chất 

c. số electron mà nguyên tử nguyên tố đó nhường 

D. số electron mà nguyên tử nguyên tố đó nhận 


35 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 4. Trong sô các phân tử : C1 2 0 ; NCI 3 ; H 2 S ; NH 3 . Phân tử có liên kẽt cộng 
hoá trị phán cực mạnh nhất là 

A. C1 2 Ơ B. NC1 3 c. H 2 S D. NH 3 

Câu 5. Hiệu độ âm điện của hai nguyên tò' X, Y bằng 1,2. X và Y có thể tạo thành 
hợp chất với nhau. Liên kết giữa X và Y là 

A. liên kết cộng hoá trị phân cực B. liên kết ion 

c. liên kết cộng hoá trị không phân cực D. liên kết kim loại 

Câu 6 . Nguyên tố X có z = 11 ; Y có z = 17. Liên kết giữa X và Y trong hợp chất 
của chúng thuộc loại liên kết 

A. cộng hoá trị không phân cực B. ion 

C. cộng hoá trị phân cực D. cho nhận 

11. Phần tự luận (4 điểm) 

Cho các nguyên tô' c, H, o 

a) Cho biết các chất vô cơ có thể tạo thành từ các nguyên tố trên. 

b) Viết còng thức electron và công thức cấu tạo của chúng. 

ĐỀ KIỂM tra 45 PHỨT 

ĐỀ SỐ 1 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) 

Cảu 1. Liên kết cộng hóa trị là liên kết 

A. giữa các phi kim với nhau. 

B. trong đó cặp eiectron chung bị lệch về một nguyên tử. 

C. dược hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau. 

D. được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung. 

Câu 2. Cho các hợp chất : NaCl, AICI 3 , MgCl 2 , PC1 3 . Tính ion của liên kết trong 
các họp chất xếp theo thứ tự tăng dần là 

A. AICỈ 3 , MgCl 2 , PCI 3 , NaCl B. M g a 2 , A 1 C 13 , PC1 3 , NaCl 

C. PC1 3 , AICI 3 , MgCl 2 , NaCl D. NaCl, MgCl 2 , AICI 3 , PC1 3 


36 


httD://sachxua.edu.vn 



PHẦN I. ĐÊ KIÊM TRA 

A. ĐỂ KIỂM tra theo nội dung kiến thửc 

Chương 1 - 

NGU VÊ IN TỬ 

ĐỀ KIỂM tra 15 PHÚT 

ĐỀ SỐ 1. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 
Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng ? 

A. Nguyên tử là thành phần nhỏ bé nhất của chất, không bị chia nhỏ trong 
các phản ứng hóa học. 

B. Trong một nguyên tử, số proton luôn luôn bằng số electron và bằng điện 
tích hạt nhân. 

c. Nguyên từ có cấu tạo đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tứ. 
D. Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi các hạt proton và nơtron. 

Câu 2. Điện tích chung của nguyồn tứ và của một proton lần lượt là 
A. +1 đvđt. 0 B. 0, -1 đvđt 

c. 0, +1 đvđt D. không xác định 

Cáu 3. Đường kính và khối lượng của nguyên tử khoảng 

A. 10" 6 m và 10' 6 kg B. 10~ 8 m và ÌO -10 kg 

c. 10~'° m và 10 -26 kg D. 10 -20 m và 10~ 26 kg 

Câu 4. Trong khoảng không gian giữa hạt nhân và electron 
A. có chứa proton B. có chứa nơtron 

c. có chứa proton và nơtron D. là trống rỗng 


httD://sachxua.edu.vn 


5 






Càu 5. Nguyên tử trung hòa nhận thêm electron hoặc nhường đi electron sẽ 
A. tạo thành ion dương hoặc âm B. tạo thành ion âm hoặc dương 
c. đều tạo thành ion âm D. đều tạo thành lon dương 

% 

Gâu 6 . Sô' nguyên tử c có trong 0,5 gam đồng vị cacbon 12 là 

A. 2,509.10 22 (nguyên tử) B. 5,0 1 8 .10 22 (nguyên tử) 

c. 6,022.10 23 (nguyên tử) D. 3,011.10 23 (nguyên tử) 

Câu 7. Nguyên tử Na có 11 proton, 12 nơtron và 11 electroiì. Khối lượng của một 
nguyên tử Na 

A. đúng bằng 23 u B. gần bằng 23 (g). 

c. gần bằng 23 u D. dũng bầng 23 (g) 

Cảu 8 . Biết số Avogađro bằng 6,022.10 23 . Sô' nguyên tử o có trong 4,4 gam cơ 2 là 
A. 0,2989.10 23 (nguyên tử) B. 0,3011.10 23 (nguyên tử) 
c. 1,2044.10 23 (nguyên tử) D. 10,83 96.10 23 (nguyên tử) 

Cảu 9. Biết sô Avogadro bằng 6,022.10 23 . Tổng sô nguyên tử có trong 0,01 mol 
phân tử NH 4 N0 3 là 

A. 6,022.10 21 (nguyên tử) B. 5,420.10 22 (nguyên tử) 

C. 1,204 jo 22 (nguyên tử) D. 1,807.10 22 (nguyên tử) 

Câu 10. Biết nguyên tử K có 19 electron và 1 mol nguyên tử K có khối lượng là 
39,098 g. Sô' gam electron có trong 1 kilogam kali là 

A. 0,266 (g) B. 2,666.10^ (g) 

c. 1,403. lơ* (g) D. 4,427.10' 5 (g) 

6 


httD://sachxua.edu.vn 


Câu 3. Liên kết trong phân tử HI là liên kết 

A. cộng hóa trị không phân cực B. cộng hóa trị có cực 

c. cho - nhận * D. ion 

Câu 4. Hạt nhân của nguyên tử X có 19 proton, của nguyên tử Y có 17 proton. X 
và Y có thể tạo thành hợp chất hóa học trong đó liên kết giữa X và Y là 

A. liên kết cộng hóa trị không cực B. liên kết cộng hóa trị có cực. 

c. liên kết ion D. cả A, B đều đúng 

Câu 5. Trong các phân tử sau : NaF (1); NH 3 (2); Br-CỈ (3); K 2 C0 3 (4), AlBr 3 (5). 
Cho độ âm điện K : 0,8 ; F : 4 ; N : 3 ; H : 2,2 ; Br: 2,s ; Na : 0,9 ; c : 2,5 ; 
o : 3,5 ; AI: 1,5. Những phân từ nào có chứa liên kết ion ? 

A. (1), (2), (3) B. (1), (4) 

c. (1), (4), (5) D. (2), (4), (5). 

Câu 6 . Dãy nào sau đây mà trong đó mỗi chất đều chứa cả 3 loại liên kêt ion, 
cộng hóa trị, cho nhận ? 

A. KC1 và H 2 0 B. NH 4 CI và Na 2 0 

c. K 2 S 0 4 và KNO 3 D. Sơ 2 và Cơ 2 

Cảu 7. Cặp chất nào sau đây chỉ chứa liên kết cộng hóa trị có cực ? 

A. NaCl và H 2 ơ B. KC1 và K 2 Ơ 

c. K 2 S0 4 và NaNC '3 D. sơ 2 và HC1 

Câu 8 . Trong phân tử NaCl, cấu hình elecưon của các ion là 

A. Na + : ls 2 2s 2 2p 6 và cr : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

B. Na + : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 và cr: ls 2 2s 2 2p 6 

c. Na + : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 và cr : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 
D. Na + : ls 2 2s 2 2p 6 và CT: ls 2 2s 2 2p 6 
Câu 9. Dãy gồm các phân tử có cùng một kiểu liên kết là 

A. Cl 2 , Br 2 ,1 2 , Naơ B. Na 2 ơ, KCl, BaCl 2 , A1 2 0 3 

c. HC1, H 2 S, NaQ, N 2 0 D. MgO, H 2 SƠ 4 , H 3 P0 4 , HQ. 

37 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 10. Công thức electron của phân tử NH 3 là 

A. H: N : H c H:N:H D H: N : H 

H H H H 

Cáu 11. Điện hóa trị của các nguyên tổ Cl, Br ưong các hợp chất với các nguyên 
tố nhóm IA là 

A. 2- B. 2+ c 1- D. 1+ 

Cảu 12. Số oxi hóa của nitơ trong N0 2 , NO 3 và NH 3 lần lượt là 

A. —3, +3, +5 B. +3, 4-5, —3 

C+3,-3,-5 D.+4,+ 6 , 4-3 

Cảu 13. Công thức cấu tạo đúng của C0 2 là 

A. o = o - c B. o - c = o C. o = c = o D. o = c = o 

Cảu 14. Công thức cấu tạo của phân tử nào dưới đây không đúng ? 


A. HC 1 

H-Cl 

B. Cl 2 

Cl- 

-Cl 

C. HCIO4 

O x p 

H-CÍ 

J V 

0 0 

]>. KCIO3 

K + 

1 1 

0 

1 

0^ 

1 ,1 


II. Phần tự luận (3 điểm) 

Cho biết tổng số electron trong ion AB 3 - là 42. Biết số electron trong A 

bằng 2 lần số electron trong B. Trong hạt nhàn của A cũng như B sỏ' hạt 
proton bằng số hạt nơtron. 

a) Tính số khối của A và B. 

b) Viết cấu hình electron của các nguyên tố A, B. 

c) Viết công thức electron, công thức cấu tạo của AB 2 và cho biết trong phân 
tử ABj có những loại liên kết gì ? 


httD://sachxua.edu.vn 





ĐE so 2 


I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) 

Cảu 1. Quá trình hình thành liên kết nào dưới đây đã được mô tả đúng ? 


B. H-+-C1:-*- H-Ci 


A. H-+ -H -*► H :H 



D. Na^-Clr-^NaĩCl: 


Câu 2. Phát biểu nào sau dây đúng ? 

A. CaF 2 , Cl 2 , PCI 3 chỉ có liên kết ion. 

B. Cl 2 , NH 3 , Na 2 0 chỉ có liên kết cộng hóa trị. 
c. KF, CaO chỉ có liên kết ion. 

D. Cl 2 , NH 3 , NH 4 C1 chỉ có liên kết cộng hóa trị 
Càu 3. Nhận định nào sau đây đúng ? 

A. Các liên kết hóa học trong NH 4 CI đều là liên kết cộng hoá ưị. 

B. Các liên kết hóa học trong NH 4 C1 đều là liên kết ion. 

c. Các liên kết hóa học trong NH 4 CI đều là liên kết cho nhận. 

D. Liên kết hóa học giữa NH 4 và cr là liên kết ion. 

Câu 4. Liên kết trong phàn tử NaF là liên kết 

A. cộng hóa trị không phản cực B. cộng hóa trị có cực 

C. cho - nhặn D. ion 

Câu 5. Giữa bai nguyên tố 8 X và H Y có thể tạo được liên kết 

A. ion B. cộng hoá trị không phân cực 

c. cộng hoá trị phân cực. D. kim loại 

Câu 6 . Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào có liên kết ion ? 


A. HC1 


B. H 2 0 


c. NH 3 


D. NH 4 CI 


httD://sachxua.edu.vn 



Câu 7. Xét các phân tử sau : Lia, NaCl, Ka, RbCl, CsCl. Liên kết ưong phân tử 
nào sau đây mang nhiều tính chất ion nhất ? 

A. CsQ. B. NaCl. c. KC1. D. RbCl 

Câu 8. Các phân tử sau đây phân tử nào có độ phân cực của liên kết cao nhất : 
CaO, MgO, NaBr, Aia 3 ? Cho độ âm điện o (3,5); C1 (3,16); Br (2,8); Na 
(0,9) ;Mg (1,2); Ca (1,0); AI (1,5). 

A. CaO B. MgO C. A1CỈ 3 D. NaBr 

Câu 9. Liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon gồm các liên kết nào sau đây tạo nên ? 

A. Hai liên kết ơ. 

B. Hai liên kết 7t. 

C. Một liên kết ơ và một liên kết K. 

D. Phương án khác. 

Cảu 10. Số oxi hoá của một nguyên tố là 

A. điện hoá trị của nguyên tố đó trong hợp chất ion. 

B. điện tích của nguyên tử nguyên tố đó ú ong phân tử nếu giả định liên kết 
giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion. 

C. hoá trị của nguyên tố đó. 

D. cộng hóa trị của nguyên tố đó trong hợp chất cộng hóa trị. 

Cảu 11. Số oxi hóa cùa mangan trong Mn, MnO, Mn0 2 , Mn0 4 lần lượt là 

A. +2, —2, —4, +8 B. 0, +2, +4, +7 

C. 0, -2, -4, -7 D. 0, +2, -4, -7 

Câu 12. Trong hợp chất A1 2 (S0 4 ) 3 , điện hóa trị của AI là 

A.3+ B. 2+ C. 1+ D. 3- 

Câu 13. Công thức electron của phân tử nitơ là 

A. : N :: N : B. : N :: N: c. :N::N: D. :N::N: 

40 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 14. Phân tử axetilen (C 2 H 2 ) có cấu tạo H-CsC-H. Số liên kết o và 7t trong 
phàn tử này lần lượt là 

A. 3 và 2 B. 2 và 3 c. 5 và 0 D. 1 và 4 

II. Phần tự luận (3 điểm) 

Tổng điện tích hạt nhân của nguyên tử ba nguyên tố X, Y, z bằng 16. Hiệu 
điện tích hạt nhân nguyên tử của X và Y bằng 1. Tổng số eỉectron trong ion 
X 3 Y~ bằng 32. 

a) Xác định X, Y và z. 

b) Viết cấu hình electron của chúng. 

c) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của hợp chất YZ 3 và Z 2 X. 


41 


httD://sachxua.edu.vn 




Chương 4 


PHẢN ÚNG 0X1 HOÁ KHỬ 

ĐỂ KIỂM TRA 15 PHÚT 

ĐỀ SỐ 1. PHẢN ÚNG OXIHOÁ - KHỬ 

Câu 1. Trong một phản ứng oxi hoá-khử, chất bị oxi hoá là 

A. chất nhận clectron B. chất nhuờng electron 

c. chất nhận proton D. chất nhường proton 

Cảu 2. Trong phản ứng 2KMn0 4 + 16HC1 -» 2KCI + 2MnCl 2 + 5C1 2 + 8H 2 0. 
Axit clohidric đóng vai trò là 

A. chất oxi hoá B. vừa là chất 0 X 1 hoá vừa là chất khử 

c. chất khử D. vừa là chất khử vừa là môi trường 

Câu 3. Trong phản ứng : 

10FeSO 4 + 8H 2 S0 4 + 2KMn0 4 -> 5Fe 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 8H 2 0 
Chất oxi hoá ; chất khử; môi trường, lần lượt là 
A. FeSƠ 4 ; KMnơ 4 ; H 2 SƠ 4 B. KMn0 4 ; FeS0 4 ; H 2 SƠ 4 

c. H 2 S0 4 ; KMn0 4 ; FeS0 4 D. KMn0 4 ; H 2 SƠ 4 ; FeS0 4 

Cảu 4. Trong các mệnh đề saư : 

Phản ứng oxi hoá — khử là phản ứng hoá học : 

( 1 ) trong đó có sự cho và nhận electron 

( 2 ) trong đó có sự cho và nhận proton 

(3) ưong đó có sự tham gia của 0 2 

(4) trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố trước và sau phản ứng 
Các mệnh đề đúng là 

A.(I)và(4) B. ( 1 ) và (3) c. (2) và (4) D. (2) và (3) 

42 


httD://sachxua.edu.vn 





Câu 5. Cho các phản úng sau : 


(a) 4HC1 + Mnơ 2 MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 0 

(b) HQ + NH 4 HC0 3 -» NH 4 C1 + C0 2 + H 2 0 

(c) 2HC1 + 2 HNO 3 -» 2N0 2 + Cl 2 + 2H 2 Ơ 

(d) 2HC1 + Zn -> ZnCl 2 + H 2 

Số phản úng trong đó HC1 thể hiện tính khử là 

A. 2 . B. 4. c. 1 . D. 3. 

Câu 6 . Số electron mà 1 phân tử FeO nhưòng và ỉ phân tử HNƠ 3 nhận trong phản 
ứng hoá học : FeO + HN0 3 -» Fe(N 0 3 >3 + NO? + H 2 0 lần lượt là 
A. 1 và 3 B. 2 và 2 C. lvà2 D. 2 và 3 

Câu 7. Đối với phản ứng : FeO + HN0 3 —> Fe(NƠ 3 ) 3 + NO + H 2 0. Tổng hệ số 
cân bằng (là các số nguyên tối giản) là 

A. 20 B. 21 c. 22 D. 24 

Cảu 8 . Tổng hệ số cân bằng (là các số nguyên tối giản) của các chất tham gia 
trong phản ứng : Fe 3 0 4 + HN0 3 —> Fe(N0 3 ) 3 + NO + H 2 0 bầng 

A. 22 B.31 c. 60 D. 55 

Câu 9. Trong phản úng : 8 AI + 30HNO 3 —ỳ 8Ấl(N0 3 ) 3 + 3N 2 0 + 15H 2 0. 
Số phân từ HN0 3 đóng vai trò chất oxi hoá là 

A. 6 B. 4 c. 3 D. 5 

Cảu 10. Cho phản ứng Mg + HN0 3 -> Mg(N0 3 ) 2 + NH 4 N0 3 + H 2 0. Các hệ số 
cân bằng (là các số nguyên tối giản) theo thứ tự từ trái qua phải lần lượt là 

A.4, 10,4, 1,3 B.4, 10,4, 1,2 

c.2,8,2,1, 1 D.2, 10,2, 1,2 

43 


httD://sachxua.edu.vn 




ĐÊ SỐ 2. PHÂN LOẠI PHẢN ÚNG TRONG HOÁ HỌC VÔ cơ 

Cảu 1. Cho các chất sau : HC1, Hao, HCIO 3 , NaQ0 3 , HC10 4 . Số oxi hoá của C1 
trong các hợp chất lần lượt là 


B. —1, +1, +3, +1, +5 
D. —1, +1, +7,4-1, +5 


A. —1, 4-1, 4-5, 4-5, 4-7 

C. —1, —1, 4-5, 4-1, 4-7 


Câu 2. Nhận xét nào sau đây đúng về phản ứng phân hủy và phản ứng hoá hợp ? 

A. Đéu là phản ứng oxi hoá khử 

B. Đều không là phản ứng oxi hoá khử 

C. Chỉ có phản ứng phân hủy mới là phản ứng oxi hoá khử, còn phản ứng 
hoá hợp không phải. 

D. Một số là phản ứng oxi hoá khử, một số không phải !à phản úng oxi hoá khử. 
Câu 3. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá ■- khử ? 

A. CaC0 3 CaO 4- C0 2 

B. 2NaHS0 3 -A Na 2 S0 3 4 - H 2 0 4- S0 2 
c. Cu(N0 3 ) 2 -£•» CuO 4- 2N0 2 4 l/20 2 

D. 2Fe(OH ) 3 Fe 2 0 3 + 3H 2 0 

Câu 4. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá - khử ? 

. A. Fe + 2HC1 -4 FeQ 2 4- H 2 

B. Zn 4- CuS0 4 —> ZnSOạ 4- Cu 
c. CH 4 + a 2 -4 CH 3 C 1 4- HC 1 

D. BaCl 2 4- H 2 S0 4 -4 BaS0 4 i 4 - 2HCỈ 

Câu 5. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không phải là loại phản ứng oxi hoá - khử ? 
A. Phản ứng hoá hợp B. Phản ứng thê 

C. Phản ứng phân huỷ D. Phản ứng trao đổi (vô cơ) 


44 


httD://sachxua.edu.vn 





Câu 6. Loại phản ứng nào sau đây luôn là phản ứng oxi hoá - khử ? 

A. Phản ứng hoá hợp B. Phản ứng phân huỷ 

c. Phản ứng thế trong hoá vô cơ D. Phản ứng trao đổi 

Câu 7. Cho dãy các chất FeO, Fe(OH) 2 , FeS0 4 , Fe 3 0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 , Fe 2 Q 3 . Số chất 
trong dãy bị oxi hoá khi tác dụng với dung dịch HN0 3 đặc, nóng là 

A.6. B. 5. C.4. D. 3. 

Cáu 8. Phương trình nào sau đây không chứng minh tính khử của NH 3 ? 

A. 4NH 3 + 50 2 -» 4NO + 6H 2 0 

B. NH 3 + HC1 -> NH 4 C1 

C. 2NH 3 + 3C1 2 -> 6HC1 + N 2 

D. 2NH 3 + 3CuO -> 3Cu + N 2 + 3H 2 G 
Cảu 9. Các kim loại đều thể hiện tính khử vi 

A. chúng có ít electron ờ lớp ngoài củng 

B. chúng có điện tích hạt nhãn nhỏ 

C. liên kết trong kim loại ià liên kết yếu 

D. chúng có nãng lượng ion hoá nhỏ 

Câu 10. Hòa tan 5,6 gam Fe bẳng dung dịch H 2 S0 4 loãng, dư thu dược dung 
dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch KMn0 4 0,5M. 
Giá trị của V là 

A. 80 B. 40 c. 20 D. 60 

ĐÊ SỐ 3. LUYỆN TẬP - PHẢN ÚNG OXI HOÁ KHỬ 
Cảu 1. Trong phản ứng 2KOH + ơ 2 — » KC1 + KCIO + H 2 0 . CIo đóng vai trò là 
A. chất oxi hoá B. vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử 

c. chất khử D. không thay đổi số oxi hoá 


45 


httD://sachxua.edu.vn 



Câu 2. Cho phản ứng hoá học : Fe + CuS0 4 -> FeSƠ 4 + Cu. Trong phản ứng 
trên xảy ra 

A. sụ oxi hoá Fe và sự khử Cu 2+ B. sự oxi hoá Fẹ và sự oxi hoá Cu 
c. sự khử Fe 2+ và sự oxi hoá Cu D. sự khử Fe 2+ và sự khử Cu 2+ 

Câu 3. Cho các phản ứng sau : 

14HC1 + K 2 Cr 2 0 7 2KC1 + 2CrCl 3 + 3C1 2 + 7H 2 0 ; 

2HC1 + Fe -* FeCl 2 + H 2 

16HC1 + 2KMnơ 4 -> 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 + 8H 2 0 ; 

6HC1 + 2AI -» 2A1C1 3 + 3H 2 

4HC1 + Mn0 2 -> MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 0. 

Số phản ứng trong đó HC1 thể hiện tính oxi hoá là 
A. 2 B. 1 c. 4 D. 3 

Cảu 4. Cho phản ứng : Mg + HN0 3 —» Mg(NƠ 3 ) 2 + NH 4 N0 3 + H 2 C) (vói hệ số 
cân bằng là các nguyên tố tối giản). Số phàn tử HN0 3 đóng vai trò môi 
trường là 

A. 10 B. 9 c. 8 D. 12 

Câu 5. Trong phản ứng Cu 2 S + HN0 3 —» NO + Y + T + H 2 0. Y và T là 
A. Cu(N0 3 ) 2 , H 2 S B. H 2 S0 4 , H 2 0 

c. CuS0 4 , h 2 so 4 D. Cu(N0 3 ) 2 , h 2 so 4 

Câu 6. S0 2 luôn thể hiện tinh khử ưong phản ứng với 

A. H 2 S, 0 2 , nước brom. B. dd NaOH, dd KMn0 4 , 0 2 . 

c. dd KOH, CaO, nước brom. D. 0 2 , nước brom, dd KMn0 4 . 

Càu 7. Lần lượt cho từng chất Fe, FeO, Fe(OH) 2 , Fe(OH) 3 , Fe 3 0 4 , Fe 2 0 3 , 
Fe(N0 3 ;i2, Fe(N0 3 ) 3 , FeS0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 , FeC0 3 phản ứng vói dung dịch 
HN0 3 đặc, nóng thì sô phản ứng oxi hoá khử xảy ra là 
A. 8 B. 5 c. 7 D. 6. 


httD://sachxua.edu.vn 



Câu 8. Trong phản ứng đốt cháy CuFeS 2 tạo ra sản phẩm là CuO, Fe 2 0 3 , sơ 2 thì 
một phân tử<CuFeS 2 sẽ 

A. nhường 13e. B. nhận 13e. 

c. nhường 12e. D. nhận 12e. 

Câu 9. Hoà tan hoàn toàn m gam Fe 3 0 4 vào đung dịch HNƠ 3 ioãng dư, tất cả 
lượng khí NO thu được đem oxi hoá thành N0 2 rồi sục vào nước cùng dòng 

khí 0 2 dể chuyển hết thành HN0 3 . Cho biết thể tích khí oxi (dktc) đã tham 
gia quá trình trên là 3,36 lít. Giá trị m là 

A. 139,2 B. 13,92 

' c. 1,392 D. 1392 

Câu 10. Hòa tan hoàn toàn 6,4 g một kim loại M bằng dung dịch HN0 3 thu được 
2,24 lít (đktc) khí Y nặng 3,8 g gồm NO và N0 2 . Kim loại M là 

A. Cr B. Zn c. Cu D. AI 

ĐỀ SỐ 4. ỒN TẬP VỀ PHẢN ÚNG OXI HOÁ KHỬ 
Cảu 1. Trong phản ứng : Cl 2 + S0 2 + 2H 2 0 -» 2HC1 + H 2 S0 4 thì clo đóng vai trò là 
; A. chất oxi hoá 

B. chất khử 

c. vừa là chất oxỉ hoá vừa là chất khử 
D. không thay đổi số oxi hoá 

Câu 2. Cho phản ứng : CuFeS 2 + 0 2 —> CuO + Fe 2 0 3 + X. Chất X là 

A. SO 3 B. Cu 2 0 C. S0 2 D. Cu 2 0, SO 3 

Câu 3. Cho dây các chất và ion : Zn, s, FeO, S0 2 , N 2 , HC1, Cu 2+ , Cl". Số chất và 
ion trong dãy vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử là 

A.4 B. 5 c. 6 D.7. 

47 


httD://sachxua.edu.vn 





Cảu 4. Ghép sản phẩm phù hợp cho các phản ứng sau : 


1. 2FeS + 10H 2 SO 4 đ —£-> 

2. 2Fe + 6H 2 S0 4 đ — 

3. Fe + H 2 S0 4 loãng -» 

4. Fe 3 0 4 + 4H 2 S0 4 loãng ——» 


a. Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3S0f + 6H 2 0. 

b. FeS0 4 + H 2 . 

c. Fe 2 (S0 4 ) 3 + 9S0 2 +10H 2 O. 

d. FeS0 4 + Fe 2 (SƠ 4 ) 3 + 4H 2 0. 


A. 1 - a, 2 - b, 3 - c, 4 - d. B. 1 - c, 2 - b, 3 - c, 4 - d. 

c. l-c,2-a,3-b,4-d. D. 1 - c, 2 - a, 3 - b, 4 - a. 

Câu 5. Phản ứng nào trong số các phản ứng sau không phải là phản ứng oxi 
hoá - khử ? 


A. FeCl 2 + ị Cl 2 -> FeCl 3 B. CaC0 3 —CaO + C0 2 

c. NH 4 N0 3 —N 2 0 + 2H 2 ơ Đ. CuO + CO -—> Cu + C0 2 . 


Câu 6. Cho các phản ứng sau : 

2Cu(N0 3 ) 2 -» 2CuO + 4N0 2 + 0 2 (1) 

2AgN0 3 -4 2Ag + 2N0 2 + 0 2 (2) 

CaC0 3 -» CaO + C0 2 (3) 

2KMn0 4 -> K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 (4) 

2KC10 3 -> 2KC1 + 30 2 (5) 

2KN0 3 2KN0 2 + Ọi (6) • 

Số phản ứng là phản ống cxi hoá- khử nội phân tử là 
A. 4 B. 3 c. 5 D. 6 


Câu 7. Xét phản ứng : 4Fe(OH) 2 + 0 2 + 2H 2 0 —» Fe(OH) 3 . Kết luận nào sau 
đây là đúng ? 

A. Pe(OH)'? là chất khử, H 2 0 là chất oxi hoá. 

B. Fe(OH) 2 ià chất khử, 0 2 là chất oxi hoá. 
c. 0 2 là chất khử, H 7 0 là chất oxi hoá. 

D. PeíOH^ là chất khử, 0 2 và H 2 0 là chất oxi hoá. 


48 


httD://sachxua.edu.vn 












Câu 8 . Tỉ lệ số phân lử HN0 3 là chất oxi hoá và số phân tử HNO 3 là môi truòng 
trong phản ứng : FeC0 3 + HNO3 —» Fe(N0 3 ) 3 + NO + C0 2 + H 2 0 là 

A. 8 : 1 B. 1 : 9 c. 1 : 8 D. 9 : 1 

Câu 9. Nung m gam bột sắt trong oxi thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X gồm 

các oxit sắt. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HN0 3 dư thấy thoát ra 
0,56 lít (đktc) khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là 

A. 2,52 B. 2,25 c. 2,32 D. 2,23 

Câu 10. Cho m gam Cu phản ứng hết với đung dịch HNO 3 thu đuợc 8,96 lít (đktc) 
hỗn hợp khí nặng 15,2 gam gồm NO và N0 2 . Giá trị của m là 
A. 25,6 B. 16 c. 2,56 D. 8 


ĐỀ SỐ 5. ÔN TẬP VÊ PHẢN ỦNG OXI HOÁ KHỬ 
Câu 1. Trong phản ứng : 4 KCIO 3 —> KC1 + 3KC10 4 thì clo đóng vai trò là 
À. chất oxi hoá 

B. chất khử 

C. vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử 

D. không thay đổi số oxi hoá 

Cáu 2. Sô' electron mà FeS ? nhường trong phản ứng hoá học là 

FeS 2 + HNO 3 -» Fe(N0 3 ) 3 + H 2 S0 4 + NO + H 2 0 

A. 15 B. 20 c. 21 D. 22 

Câu 3. Trong dãy các chất và ion G 2 , F 2 , S0 2 , Na + , Ca 2+ , Fe 2+ , Al 3+ , Mn 2+ , s 2 ”, o ". 
Số chất và ion vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử là 

A. 3. B. 4. c. 6. D. 5. 

Câu 4. Khi cho bột Cu vào dung dịch H 2 S0 4 loãng và NaN0 3 thì xảy ra phản ứng 
oxi hoá - khử. Trong phản ứng này NaN0 3 đóng vai trò là 
A. chất oxi hoá. B. chất khử. 

C. chất xúc tác. D. chất môi trường. 

49 

í-eẾKUOẢHỌCIO 


httD://sachxua.edu.vn 



Càu 5. Cho phản ứng sau Mg + HNO 3 —> Mg(N0 3 ) 2 + NO + N0 2 + H 2 0. Nếu tỉ 
lê số mol giữa NO và N0 2 là 2 : 1 thì tổng hệ sô' cân bằng (các số nguyên tối 
giản) của các chất ưong phương trình là 

A. 12 B. 50 c. 18 D. 20 

Cảu 6 . Cho phản ứng hoá học Fe 3 0 4 + HNO 3 —> Fe(N0 3 ) 3 + N x Oy + H 2 0 

Sau khi cân bằng (với hệ số của các chất là những số nguyên tối giản) thl hệ 
số của HN0 3 là 

A. 46x-18y B. 45x-i8y. 

C. I3x-9y D. 23x - 9y. 

Cảu 7. Cho phản ứng KMn0 4 + HCI —> KC1 + MnCl 2 + Cl 2 + H 2 0. Tỉ số giữa số 
phân tử HC1 đóng vai trò chất khử và đóng vai trò môi trường là 

A. 4 : 3 B. 3 : 5 C. 3 : 4 D. 5 : 3 

Câu 8 . Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H 2 S0 4 đặc nóng (dư), 
thoát ra 0,112 lít (đktc) khí S0 2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của 
hợp chất sắt đó là ’ 

A. FeS B.FeS 2 C. FeO D. Fe 2 0 3 

Câu 9. Cho một miếng K vào H 2 0 dư thấy thoát ra 3,36 lít khí (đktc), số electron 
mà K đã nhường là 

A. 1,806.10 23 B. 1,204.10 23 

c. 18,04.10 23 D. 6 , 02 . 10 23 . 

Cảu 101 Khử m gam Fe 2 0 3 bằng H 2 thu được 2,7 gam nước và hỗn hợp A gồm 4 
chất. Hoà tan A trong dung dịch HNO 3 dư thoát ra V lít NO duy nhất (đktc). 
Giá trị của V ỉà 

A. 5,6 B. 4,48 

C. 3,36 D. 2,24 

50 


httD://sachxua.edu.vn 



ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT 
ĐỀ SỐ 1 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) 

Cáu 1. Phát biểu nào sau đây đúng ? 

A. Có phản ứng hoá học chỉ xảy ra sự khử 

B. Có phản ứng hoá học chỉ xảy ra sự oxi hoá 

c. Trong phản ứng oxi hoá khử, không có chất nào vừa đóng vai trò chất khử vừa 
đóng vai trò chất oxi hoá 

D. Sự khử và sự oxi hoá là điều kiện phải có trong phản ứng oxi hoá - khử. 
Câu 2. Sự oxi hoá một chất là 

A. quá trình nhận electron của chất đó. 

B. quá trình làm giảm số oxi hoá của chất đó. 
c. quá trình nhường electron của chất đó. 

D. quá trình làm thay đổi số oxi hoá của chất đó. 

Câu 3. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hoá - khử ? 

A. 2NO z + 2NaOH -> NaNƠ 2 + NaN0 3 + H 2 0 

B. CaCị + 2H 2 0 -> GjH 2 ĩ Ca(OH) 2 

c. 4Fe(OH) 2 + o, + 2H 2 0 -> 4Fe(OH) 3 

D. 2NaN0 3 -> 2NaN0 2 + 0 2 . 

Câu 4. Phản ứng giũa Cu với axit suníuric đặc nóng thuộc loại phản ứng 
A. phán huỷ. B. hoá hợp. 

c. thế D. oxi hoá - khử. 

Cảu 5. Trong phản ứng AgN0 3 + HC1 —> AgCl + HNƠ 3 ; AgN0 3 đóng vai trò 

A. ià chất khử 

B. là chất oxi hoá 

C. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá. 

D. không phải chất khử, không phải chất oxi hoá. 


51 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 6 . Trong phản ứng nào dưới đây, HC1 đóng vai trò là chất khử ? 

(1) MnO z + 4HC1 —> MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 0 

(2) Mg + 2HC1 MgCl 2 + H 2 

(3) CuO + 2HC1 ->CuC1 2 + H 2 0 

(4) 2KMn0 4 + 16HC1 -» 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 + 8H 2 0 

(5) AgN0 3 + HC1 AgCli + HN0 3 

A. (1) và (4) B. (1) và (2) 

c. (3) và (5) D. (1) và (5) 

Câu 7. Tổng hệ số cân bằng (là các số nguyên tối giản) của phản ứng : 

FeS 2 + 0 2 —> Fe 2 ơ 3 + sơ 2 bằng 
A. 25 B. 30 c. 32 D. 35 

Câu 8. Tỉ lệ mol của các chất trong phản ứng : 

K 2 Cr 2 0 7 + HC1 —> Kơ + CrCl 3 + Cl 2 + H 2 Q cheo thứ tự từ trái qua phải là 
A. 1 : 8 : 1 : 1 : 2,5 : 4 B. 1 : 14 : 2 : 2 : 3 : 7 

c. 2 : 16 : 2 : 2 : 5 : 4 D, 1 : 8 :1 : 1 : 5 : 4 

Câu 9. Cho phản ứng sau : Mg + HNO-Ị —» Mg(N0 3 ) 2 + NO + N0 2 + H 2 0. Nếu 
tỉ lệ số mol giữa NO và N0 2 là 2:1, thì hệ số cân bằng của HNO 3 trong 
phương ưình hoá học là 

A. 12 B. 30 c. 18 D. 20 

Cáu 10. Trong sơ đồ sau : CuO —» Cu —> CuCl 2 -» Cu(OH ) 2 —> CuS0 4 —» Cu. 
Số phản úng oxi hoá - khử là 

A. 5 B. 2 C. 3 D. 4 

Câu 11. Trong phản ứng : 

NaN0 2 + K 2 Cr 2 0 7 + X -* NaN0 3 + Cr 2 (S0 4 ) 3 + K 2 S0 4 + H 2 0. X là 
A. Na 2 S0 4 B. H 2 S0 4 c. K 2 S0 4 D. KOH 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 12. Cho phản ứng : FeSQ 4 + KMn0 4 + H,S0 4 -» X + MnSOi 



c. FeS0 4 và KOH 


B. FeS0 4 và K 2 S0 4 
c. Fe 2 (S0 4 ) và KOH 


Câu 13. Cho 9,75g kim loại M phản ứng hết với dung dịch HNOj thì thu được 
2,24 lít (dktc) khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). M là 

A. Zn B. Cu c. Mg D. AI 


Câu 14. Hòa tan hoàn toàn m gam Cu ưong dung dịch HNO 3 thì thu được 1,12 lít 
(đktc) hổn hợp khí gồm NO và N0 2 có ti khối đối với H 2 bằng 16,6. Giá trị 
của m là 


D. 3,2 


A.4,16 


B. 2,08 


c. 2,80 


II. Phần tự luận (3 điểm) 

A là hợp kim của Fe và Cu, Hòa tan hoàn toàn 5,8 g A bằng lượng vừa đủ 
dung dịch HNO 3 đặc, nóng thi thu được 500 ml dung dịch B và 6,16 lít 
(đktc) khí nâu đỏ duy nhất. 

a) Viết phương trình các phản ứng xảy ra. 

b) Tính % khối lượng đổng trong hợp kim A. 

c) Tính nồng độ mol của dung dịch B. 


ĐÊ SỐ 2 


I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) 

Cáu 1. Phản ứng oxi hoá - khử là 

A. phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển proton. 

B. phản ứng hoá học trong đó có sự thay đổi số oxi hoá. 

c. phản ứng hoá học trong dó phải có sự biến dổi hợp chất thành đơn chât. 

D. phản ứng hoá học trong đó xảy ra sự chuyển electron từ đơn chất sang 
họp chất. 


53 


httD://sachxua.edu.vn 





Câu 2. Sự khử một chất là 

A. quá trình nhận elecữon của chất đó. 

B. quá trình làm tăng số oxi hoá của chất đó. 
c. quá trình nhường electron của chất đó. 

c. quá trình làm thay đổi số oxi hoá của chất đó. 

Câu 3. Trong phản ứng Fe 2 0 3 + 3CO —» 2Fe + 3C0 2 . Chất có tính khử là 

A. Fe 2 ơ 3 B.CO C.Fe D. o 

Câu 4. Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hoá - khử ? 

A. BaCOj -4 BaO + C0 2 

B. 2 KCIO 3 -> 2KC1 + 30 2 

C. Ca(HC0 3 ) 2 -> CaC0 3 + H 2 0 + C0 2 

D. Cu(OH ) 2 -» CuO + H 2 ơ 

Càu 5. Trong phản ứng : 2A1(0H ) 3 —> A1 2 0 3 + 3H 2 G, nguyên tố nhôm 
. A. bị oxi hoá B. bị khử 

C. vừa bị oxi hoá vừa bị khử D. không bị oxi hoá cũng không bị khử. 

Cáu 6 . Trong sơ đồ phản ứng sau : Fe —> Feơ 2 —> FeCl 3 —» Fe(OH ) 3 —» Fe 20 3 —> FeO. 
Số phản ứng là phản ứng oxi hoá khử là 

A. 2 B. 3 C.4 D.5 

Cáu 7. Trong phản ứng : Cl 2 + Ca(OH ) 2 —> CaOCl 2 + H 2 0, ơ 2 đóng vai trò là 

A. chất oxi hoá B. chất khử 

c. vừa chất oxi hoá vừa chất khử D. không thay đổi sổ oxi hoá 

Câu 8 . Cho phản ứng : KMn0 4 + HC1 —> KC1 + MnCl 2 + Cl 2 + H 2 0. Tỉ sô giữa 
số phân tử HC1 đóng vai trò chất khử và đóng vai trò môi trường là 

A. 4 : 3 B. 3 : 5 c 3 : 4 D. 5 : 3 

Câu 9. Tổng hê số cân bằng (là các số nguyên tối giản) của phản ứng : 

CiCl 3 + NaOCl + NaOH —>Na 2 Cr0 4 + NaCl + H 2 0 + Cl 2 bằng 

A. 13 B. 17 C. 22 D. đáp án khác 


httD://sachxua.edu.vn 



Cáu 10. Trong phản ứng : KMn0 4 + KI + H 2 S0 4 —> K 2 S0 4 + X + I 2 + H 2 0. X là 
A. MnS0 4 B. Mn0 2 c. K 2 Mnơ 4 ' D. Mnl 2 

Cáu 11. Trong sơ đồ phản ứng : 

K 2 Cr 2 0 7 + HQ —> KC1 4 * Cl 2 + 

Các chất còn thiếu là 

A. Cr 2 0 3 và H 2 0 B. K 2 Cr0 4 và H 2 0 

C. CrCl 3 và H 2 0 D. Cr(OH ) 3 và H 2 0 

Cảu 12. Hệ số của các chất trong phản ứng : 

FeS + HN0 3 —> Fe(N0 3 ) 3 4- Fe 2 (S0 4 ) 3 + NO + H 2 0 theo thứ tự từ trái qua 
phải là 

A. 3 ; 12 ; 1 ; I ; 6 ;9 B. 3 ; 12 ; 1 ; 1 ; 9 ; 6 

c. 3 ; 12 ; 3 ; 3 ; 6 ; 9 D. 3 ; 18 ; 1 ;1 ; 9 ; 6 

Câu 13. Cho 0,51 g X gồm AI và Mg phản ứng hết với dung dịch H 2 S0 4 đặc nóng 
thì thu đuợc 2,24 lít (đktc) khí S0 2 . Phần trăm khối lượng của AI và Mg 
trong X lần lượt là 

A. 52,94% và 47,06% B. 47,06% và 52,94% 

c. 75% và 25% D. 60% và 40% 

Câu 14. Cho 2,352 lít (đktc) khí co đi qua m gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe 3 0 4 , 
Fe 2 0 3 có số mol bằng nhau nung nóng thu được hỗn hợp chất rắn B. Cho B 

tan hết trong dung dịch HN0 3 dư thấy thoát ra 2,24 lít NO duy nhất (đktc). 
Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

A. 20,88 B. 118,32 c. 78,88 D.13,92 

II. Phần tự luận (3 điểm) 

Cho 11,2 lít hỗn hợp A gồm clo và oxi phản ứng vừa dủ với 16,98 gam hỗn 
hợp B gồm Mg và AI tạo ra 42,34 gam hỗn hợp sản phẩm. 

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. 

b) Xác định thành phẩn khối lượng của Mg, AI trong hỗn hợp B. 


55 


httD://sachxua.edu.vn 




Chương 5 


NHÓM HALOGEN 


ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 
ĐỀ SỐ 1. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN 
Câu 1. Các nguyên tố nhóm vn A có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 
A. ns 2 np 5 B. (n-l)d 7 ns 2 c. ns 2 np 4 D. (n-l)d 5 ns 2 

Câu 2. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm halogen tãng dần theo thứ tự : 
A. I < CI < F < Br B. F < Cl < Br <1 

c. F < Br < C1 < I D. I < Br < C1 < F 

Cảu 3. Trong các chất F 2 , Cl 2 , Br 2 , I 2 chất nào cho dưới đây ở dạng rắn (điều 
kiện thường) ? 

A. F 2 B. Br 2 C. I 2 D. Không có chất nào 

Câu 4. Tính chất hoá học cơ bản của các halogen là 

A. tính khử mạnh B. tính oxi hoá mạnh 

c. tính khử yếu D. tính oxi hoá yếu 

Câu 5. Trong các hơp chất, số oxi hóa của clo, brorn, iot có thể là 
A. —1,0, +2, +3, +5. B. —1, +1, +3, +5, +7. 

c. —1,0, +1, +2, +7. D. —1, 0, +1, +2, +3, +4, +5. 

Cảu 6. Trong nhóm halogen, khả năng oxi hóa của các chất luôn 

A. tăng dần từ flo đến iot B. giảm dần từ clo đến iot trừ flo 

c, tăng dần từ clo đến iot trừ flo D. giảm dần từ flo đến iot 

56 


httD://sachxua.edu.vn 





Câu 7. Khi nhận xét về sự biến đổi các đặc điểm sau của các halogen : 

(1) nhiệt độ nóng chảy ; (2) nhiệt độ sôi ; (3) bán kính nguyên tử ; (4) độ 
âm điện. Nhận xét nào sau đây đúng ? 

A. 1, 2, 3, 4 đều tăng. B. 1, 2, 3, 4 đều giảm. 

c. 1, 2, 3 tăng 4 giảm. D. 1, 2 tăng 3, 4 giảm. 

Câu 8. Liên kết trong phân tử các đơn chất halogen là 

A. liên kết cộng hoá trị có cực. 

B. liên kết cộng hoá trị không có cực. 
c liên kết phối trí (cho nhận) 

D. liên kết ion. 

Câu 9. ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của các haỉogen có sô electron độc thản là 
A. 1. B.5. c. 3. D. 7. 


Cảu 10. Đặc điểm nào dưới dây không phải là đặc điểm chung của các nguyên 
tố halogen ? 

A. Nguyên tử có khả năng thu thêm le. 

B. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hoá trị có cực với hiđro. 
c. Có số oxi hóa —1 trong mọi hợp chất. 

D. Lóp electron ngoài củng của nguyên tử có 7 electron. )■ 


ĐỀ SỐ 2. CLO 



Cảu 1. Clo là chất có tính oxi hoá mạnh vì 

A. c!o có độ âm điện lớn, chỉ kém ílo và oxi. 

B. nguyên tử clo có 7 electron ở lớp ngoài cùng nên luôn có xu hướng nhận 
thêm 1 electron. 

c. năng lượng liên kết trong phân tử clo lớn. 

D. do cả 2 nguyên nhân A và B. 


57 


httD://sachxua.edu.vn 




Càu 2. Sục Cl 2 vào nước thu được nước clo có màu vàng nhạt. Trong nước clo có 
chứa các chất: 

A. Cl 2 , HC1, HCIO, H 2 0 B. HC1, HCIO 

c. Ha, HCIO, h 2 0 d. C1 2 , H 2 0 

Câu 3. Trong phản ứng với H 2 0, phân tử clo (Cl 2 ) đóng vai trò là chất 
A. khử B. oxi hóa 

c. oxi hóa vừa là chất khử D. Trơ 

Câu 4. Clo ẩm có tính tẩy màu do 

A. Cl 2 có tính oxi hoá mạnh. 

B. a 2 tác dụng với H 2 0 tạo thành HCIO có tính oxi hoá mạnh, 
c. phản ứng tạo thành HCIO có tính khứ mạnh. 

D. Cl 2 tác dụng với H 2 0 tạo ra HC1 là một axit mạnh. 

Câu 5. Khi dùng muôi sắt đốt natri trong Cl 2 , xảy ra hiện tượng nào sau đây ? 

A. Natri cháy đỏ rực có khói trắng tạo ra. 

B. Natri cháy sáng trắng có khói nâu tạo ra. 

c. Natri cháy có ngọn lửa sáng chói có khói trắng và một ít khói nâu tạo ra. 

D. Natri cháy đỏ rực, có khói trắng và khói nâu tạo ra. 

Càu 6. Sục một lượng khí clo vừa đủ vào dung dịch chứa hỗn hợp Nai và NaBr, 
chất được giải phóng là 

A. Cl 2 và Br 2 B. I 2 C. Bt 2 D. I 2 và Br 2 

Cảu 7. Trong các hòn hợp khí sau, hỗn hợp nào tồn tại được trong mọi điều kiện ? 

A. h 2 , C1 2 b. o 2 , a 2 c. h 2 , n 2 d. o 2 , h 2 

Câu 8. Nguyên tắc chung để điều chế Cl 2 trong phòng thí nghiệm là 

A. dùng chất giàu clo đổ nhiệt phân ra Cl 2 . 

B. oxi hoá ion cr thành Cl 2 . 

C. cho axit clohiđric đặc tác dụng với các chất oxi hoá mạnh. 

D. điện phân các muối clorua. 

58 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 9. Khi cho lần lượt n mol KMn0 4 và n mol Mn0 2 tác dụng với HC1 dư thì 
tỉ lệ thể tích khí Cl 2 thoát ra (ờ cùng điều kiện t°, p) trong hai trương hơp là 

A. 5 : 2 B. 5 : 3 c. 2 : 5 D. 3 : 2. 

Câu 10. Cho 4,05 gam một kim loại hóa tri n tác dụng hết với clo được 20,025 gam 
muối clorua. Kim loại đó là 

A. Zn B. AI C. Fe D. Mg 

ĐÊ SỐ 3. HIĐRO CLORƯA - AXIT CLOHIĐRIC VÀ MUỐI CLORƯA 
Câu 1. Mệnh đề nào sau đây không đúng ? 

A. Khí hiđro clorua tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit. 

B. Dung dịch axit clohiđric là một dung dịch axit mạnh. 

C. Khí hiđro clorua khô không làm quỳ tím đổi màu. 

D. Dung dịch hiđroclorua trong benzen làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. 
Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, khí hiđroclorua được điều chế bằng phản ứng : 

A. NaCl (r) tác dụng với HN0 3 (đ). 

B. NaCl (r) tác dụng vói H 2 S0 4 (đ). 
c. BaCl 2 tác dụng với AgN0 3 . 

D. H 2 tác dụng với Cl 2 . 

Cảu 3. Muốn điểu chế axit clohiđric từ khí hiđroclorua ta có thể dùng phương 
pháp nào sau đây ? 

A. Cho khí này hòa tan ưong nước 

B. Cho khí HQ tác dụng vói axit suníiiric 
c. Oxi hóa khí này bằng KMn0 4 . 

D. Cho khí này tác dụng với axit clohiđric dặc. 

59 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 4. Trong số các kim loại sau, kim loại nào phản ứng vói dung dịch HC1 và khí 
Cl 2 chi tạo thành 1 muối ? 

A. Fe B. Mg c. Cu D. Hg 

Càu 5. Cho các chất Mn0 2 , Ag 2 0, Cu, Fe, Fe(N0 3 ) 2 , AgN0 3 , Cu(OH) 2 , MgCG 3 . 
Số chất tác dụng được với HC1 đặc là 

A. 5 B. 6 c. 7 D. 8 . 

Câu 6 . Sản phẩm thu được khi cho Fe 3 0 4 tác dụng với dung dịch HC1 là 

A. FeCl 2 và H 2 0 B. FeCl 3 và H 2 0 

c. FeCl 2 , FeCl 3 và H 2 0 D. FeCl 2 và H 2 

Cảu 7. Sản phẩm của phản ứng giữa dung dịch HC1 và dung dịch KMn0 4 là 

A. KC1 + MnCl 2 + H 2 0 B. Cl 2 + MnCl 2 + KOH 

c. Cl 2 + KC1 + Mn0 2 D. Cl 2 + MnQ 2 + KC1 + H 2 0 

Câu 8 . Có 4 ống nghiệm mất nhãn, mỗi ống nghiêm chưa một trong các dung dịch 
HC1, HN0 3 , KC1, KNO 3 . Hai hóa chất được dùng để phân biệt các dung 
dịch trên là 

A. giấy quỳ tím và dung dịch NaOH 

B. dung dịch NaOH và dung dịch AgN0 3 

c. dung dịch AgN0 3 và dung dịch phenolphthalein 
D. giấy quỳ tím và dung dịch AgN0 3 . 

Câu 9. Cho 12,1 g hổn hợp 2 kim loại A, B có hoá trị (II) tác dụng với dung 
dịch HC1 thu dược 4,48 lít (đktc) khí H 2 . Hai kim loại đó là 
A. Ba và Cu B. Mg và Fe C. Fe và Zn D. Mg và Ca. 

Câu 10. Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Zn và ZnO phải dùng 100,84 ml 
dung dịch HC1 36,5% (D = 1,19 g/ml) và thu được 0,4 mol khí. Thành 
phẩn % về khối lượng hỗn hợp Zn và ZnO ban đầu lần lượt là 

A. 61,6% và 38,4%. B. 50,0% và 50,0%. 

c. 45,0% và 55,0%. D. 40,0% và 60,0%. 

60 


httD://sachxua.edu.vn 



ĐỀ SỐ 4. Sơ LUỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO 
Câu 1. Nhận định nào sau đây không đúng ? 

A. Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO. 

B. Trong công nghiệp nước Gia-ven được điều chế bằng cách điện phân 
dung dịch NaCl trong thùng điện phân có màng ngăn xốp. 

C. NaClO và HCIO trong dung dịch đều có tính oxi hóa mạnh. 

D. NaClO là muối của axit yếu, trong không khí nó bị phán hủy dần tạo ra HCIO. 
Câu 2. Nước Gia-ven có tính tẩy màu do 

A. có chứa NaClO, là chất có tính oxi hoá rất mạnh. 

B. dễ bị phân huỷ tạo ra Cl 2 cọ tính oxi hoá mạnh. 

c. dễ bị phân huỳ tạo ra oxi nguyên tử có tính oxi hoá mạnh. 

D. có chứa NaClO, là chất có tính khử rất mạnh. 

Câu 3. Nước Gia-ven được diều chế bằng cách nào sau đây ? 

A. Cho clo tác dụng với nước 

B. Cho clo tác dụng với dung dịch NaOH 
c. Cho clo tác dụng với dung dịch Ca(OH) 2 
D. Cho clo tác dụng với dung dịch KOH 

Câu 4. Nhận xét nào say đây không đúng ? 

A. Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp, có công thức phân tử là CaOCl 2 

B. Clorua vòi là một muối hỗn tạp 
c. Clorua vôi không phải là muối 

D. Khi để clorua vôi ngoài không khí một thời gian rồi đem hoà vào nước sẽ 
thấy có chất rắn không tan. 

Cảu 5. Clorua vôi và nước Gia—ven đều có tính tẩy màu và sát trùng tuy nhiên 
trên thực tế clorua vôi được sử dụng nhiều hơn nước Gia-ven vì 

A. clorua vôi rẻ tiền hơn. 

B. clorua vôi có hàm lượng hipoclorit cao hơn. 
c. clorua vôi để bảo quản và dễ chuyên chở hơn. 

D. Cả A, B, c. 

61 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 6. Clorua vôi được điều chế bằng phản ứng : 


Ca(OH ) 2 + CI 2 CaOCl 2 + H 2 0 

Trong phản ứng này, clo đóng vai trò là 

A. chất khử B. chất oxi hoá 

c. chất vừa khử vừa oxi hoá D. chất không khử, không oxi hoá 

Câu 7. Cho khí clo tác dụng vừa đủ với sữa vôi ở 30°c, ta thu được chất rắn X. 
Cho X tác dụng với dung dịch Hơ đặc thì thu dược khí Y. X, Y lẩn lượt là 

A. CaCl 2 , H 2 B. CaOCl 2 , Cl 2 c. Ca(C10) 2 , Cl 2 D. CaOCl 2 , H 2 

Cảu 8 . Trong các chất sau : nước Gia-ven, nước clo, nước vời trong, clorua vôi, 
dung dịch HC1. Các chất khống có tính tẩy màu là 

A. nước vôi trong và clorua vôi 

B. nước vôi trong và dung dịch HC1 
c. clorua vôi và dung dịch Hơ 

D. nước clo và nước vôi trong 

Câu 9. Dẫn hai luồng khí clo di qua hai dưng dịch NaOH. Dung dịch 1 loãng, 
nguội; dung dịch 2 đặc, đun nóng đến 100°c. Nếu lượng muối Naơ sinh ra 
trong hai thí nghiệm đều bằng 5,850 gam thì thể tích clo (đktc) đi qua hai 
dung dịch NaOH trên ỉà bao nhiêu lít ? 

1 nn 0 ^ 

(Cho biết: Cl 2 + NaOH đ ■■> Naơ + NaC10 3 + H z O). 

A. 3,584 lít B. 4,032 lít c. 3,136 lít D. 3,845 lít 

Câu 10. Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít (đktc) khí ơ 2 bằng 200 ml dung dịch NaOH (ở 
nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể 
tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là 

A.0,075M B. 0,055M C.0,15M D. 0,55M 

62 


httD://sachxua.edu.vn 








ĐỀ SỐ 5. FLO-BROM-IOT 


Cáu 1. Flo là phi kim có tính oxi hoá mạnh nhất vì nó 

A. có 7 electron ở lớp ngoài cùng 

B. có độ âm điện lớn nhất. 

c. có khả nãng phản ứng với khí hiđro trong bóng tối 
D. là chất khí có màu lục nhạt. 

Câu 2. Khi cho flo vào nước ở nhiệt độ phòng sẽ xảy ra phản úng : 

A. F 2 + H 2 0 HF + HFO 

B. 3F 2 + 3H 2 0 5HF + HF0 3 
c. 2 F 2 + 2 H 2 0 4HF + 0 2 
D. F 2 + H 2 0 -> H 2 4 - OF 2 

Câu 3. Nguyên tắc điều chế FIo là 

A. cho các chất có chứa ion p tác dụng với các chất oxi hoá mạnh 

B. dùng dòng điện để oxi hóa ion F trong ílorua nóng chảy (phương pháp 
điện phân) 

c. oxi hóa ion F^ thành F 2 

D. dùng chất có chứa F để nhiệt phân ra F 2 . 

Cảu 4. Dùng bình thuỷ tinh có thể đựng được các dung dịch axit trong dãy nào 
dưới đáy ? 

A. HC1, H 2 S0 4 , HF, HNO 3 B. HC1, H 2 S0 4 , HF 


c. h 2 so 4 , F[F, hno 3 


D. HC1, H 2 S0 4 , HN0 3 


Cảu 5. Brom là chất lỏng, dễ bay hơi, hơi brom rất độc. Để loại bổ hết lượng brom 
lỏng chẳng may bị đổ với mục đích bảo vệ môi trường, có thể dùng một hoá 
chất thông thường dễ kiếm nào sau đây ? 


A. Dung dịch NaOH. 

C. Dung dịch Nai. 


B. Dung dịch Ca(OH) 2 . 

D. Bung dịch KOH 


63 


httD://sachxua.edu.vn 


Câu 6. Đ,ể nhận biết iot người ta thường dùng 

A. hồ tinh bột B. nước brom 

c. phenolphtalein D. quỳ tím. 

Càu 7. Phản ứng hóa học nào sau đây chứng tỏ HI có tính khử mạnh hơn các 
halogenua khác ? 

A. 8HI + H 2 S0 4 -» 4I 2 + H 2 S + 4H 2 0 

B. 4HI + 2FeCl 3 -> 2Feơ 2 + 2I 2 + 4HC1 

c. 2HI -> H 2 + I 2 
D. QA,B,C. 

Cảu 8. Để điều chế brom trong công nghiệp người ta sỏ dụng phản ứng: 

A. 2NaBr + 2H 2 Ơ 2NaOH + Br 2 + H 2 

B. 2NaBr -4E5£* 2Na + Br 2 

c. Mn0 2 + 4HBr —» MnBr-) + Br-> + 2H 2 0 
D. Cl 2 + 2NaBr -> 2NaCl + Br 2 

Câu 9. Cho 31,84 g hỗn hơp NaX và NaY (X, Y là hai halogen ở hai chu kỳ liên tiếp) 
vào dung dịch AgN0 3 dư thì-thu dược 57,34 g kết tủa. Công thức của mỗi 
muối là 

A. NaCl và NaBr. B. NaBr và Nai 

c. NaF và NaCi D. Không xác định được. 

Câu 10. Khi cho 21 gam Nai vào 50 ml dung dịch nước brom IM. Khối lượng 
NaBr thu được là 

A. 6,90 g B. 9,34 g c. 10,30 g D. 17,50 g 

64 


httD://sachxua.edu.vn 





ĐỀ SỐ 6. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN 
Câũ 1. Cho dung dịch AgN0 3 vào dung dịch nào sau đây thì không có kết tủa tạo ra ? 

A. NaQ B. NaF c. NaBr D. Nai 

Câu 2. Sắt tác dụng với chất nào dưới đây cho muối sắt(III) clorua (FeCl 3 ) ? 

A. HC1 B. Cl 2 c. NaCl D. CuCl 2 

Cảu 3. Phản ứng nào dưới đáy viết không đúng? 

A. 2NaBr (dd) + a 2 -> 2NaCl + Br 2 

B. 2NaI (dd) + Br 2 —» 2NaBr +1 2 
c. 2NaI (dd) + Cl 2 -> 2NaQ +1 2 
D. 2NaCl (dd) + F 2 2NaF + a 2 

Câu 4. Tính axit của các axit halogenhiđric giảm dần theo thứ tự : 

A. HC1 > HI > HBr > HF B. HBr > HI > HC1 > HF. 

c. HI > HBr > HC1 > HF D. HF > Ha > HBr > HI 

Câu 5. Các chất nào sau đây được tạo thành, khi cho axit clohiđric tác dụng vói 
clorua vôi ? 

A. CI 2 + CaCl 2 + H 2 0 B. CaCI 2 + Ha 

C. Caa 2 + H 2 0. D. không xảy ra phản ứng 

Câu 6. Trong các câu sau, cầu nào đúng ? 

A. Khi hiđro cloma có thể điều chế trực tiếp từ dung dịch H 2 S0 4 đặc và mối 
NaO khan. 

3, Ciũ có thể tác dụng trực tiếp với oxi tạo ra các oxit, 

c Flo là phi kim mạnh nhất, nó có thể tác dụng trực tiếp vói tất cả các kim 
loại và phi kim. 

D. Hiđro clorua có tính oxi hoá mạnh. 

65 

mékusAhọcií 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 7. Có ba bình không ghi nhãn, mỗi bình đựng một trong các dung dịch 
NaCl, NaBr và Nai. Có thể dùng cặp thuốc thử nào sau đây để xác định 
dung dịch chứa trong mỗi bình ? 

A. Dung dịch clo, dung dịch iot. 

B. Dung dịch brom, dung dịch iot. 
c. Dung dịch clo, dung dịch brom. 

D. Cả A, B, c. 

Càu 8. Trong các phản ứng hóa học 

A. F 2 Cl 2 , Br 2 và I 2 chỉ đóng vai trò chất oxi hóa. 

B. F 2 Cl 2 , Br 2 và I 2 vừa có thể đóng vai ưò chất oxi hóa vừa có thể đóng vai 
trò chất khử. 

c. F 2 , Cl 2 chỉ đóng vai trò chất oxi hóa, Br 2 , 1 2 có thể đóng vai trò chất oxi 
hóa hoặc chất khử. 

D. F 2 chỉ đóng vai trò chất oxi hóa, Cl 2 , Br 2 ,1 2 có thể đóng vai trò chất oxi 
hóa hoặc chất khử. 

Câu 9. Hoà tan hoàn toàn 208,5 gam hỗn hợp X gồm NaCl và Nai vào nước được 
dung dịch A. Sục khí Cl 2 dư vào dung dịch A sau đó cô cạn dung dịch thì 
thu được 117 gam muối khan. Khối lượng NaCl có trong hỗn hợp X là 


A. 58,5 gam 
c. 35,1 gam 


B. 117,0 gam 
D. 46,8 gam 


Cảu 10. Cho 2,06 g muối natri halogenua A tác dụng với dung dịch AgN0 3 đủ thu 
được kết tủa B. Kết tủa này sau khi bị phân hủy hoàn toàn cho 2,16 g Ag. 
Muối A là 


A. NaCl 


B. Nai 


c. Nalìr 


D. NaF 


66 


httD://sachxua.edu.vn 



ĐÊ SỐ 7. ÔN TẬP VỀ HALOGEN 
Cảu 1. Tên của các dung dịch axit HF, HC1, HBr, HI lần lượt là 

A. axit: hiđroữorua, hiđroclorua, hidrobromua, hiđroiotua. 

B. axit: ílohiđric, clohiđric, bromhiđric, iothiđric. 

c. axit: hipoclorơ, axit clorơ, axit pecloric, axit cloric. 

D. axit: Aohiđua, clohiđrua, bromhiđrua, iothiđrua. 

Câu 2. Nhỏ dung dịch AgN0 3 lần lượt vào các ống nghiệm chứa dung dịch NaF, 
NaCl, NaBr, Nai. Các dung dịch có xảy ra phản ứ/ig là 

A. NaF, NaCl, NaBr B. NaF, NaCl 

c. NaCl, Nai D. NaCl, NaBr, Nai 

Câu 3. Người ta có thể điều chê HC1 bằng cách cho NaCl rắn tác dụng với dung 
dịch H 2 S0 4 đặc, nóng nhưng không thể dòng cách này để điều chế HI vì 
A. HI là axit mạnh hơn HC1 B. HI có tính khử mạnh 

C. Iot có tính oxi hóa yếu hơn flo Đ cả 3 lí do trên. 

Cảu 4. Phản úng nào sau đây sai ? 

A. 3C1 2 + 6 NaOH đặc ——^ 5NaCl + NaC10 3 + 3H 2 0 

B. 3C1 2 + 6 FeI 2 2Fed 3 + 4FeI 3 

c KC10 3 + ổHCIđặc -4 kQ+ 3ơ 2 + 3H z O 

D. a 2 + Ca{OH >2 CaOa 2 + H 2 Ơ 

Câu 5. Hãy cho biết dãy chất nào sau đây tác dụng được vói dung dịch HF ? 

A. NaClG, NaOH, Si0 2 B. NaCl, Siơ 2 , NaA10 2 

c. NaN0 3 , Na 2 S. NaClO D. NaOH, Na 2 S0 4 , cơ 2 

Câu 6 . Hỗn hợp khí clo và khí hiđro xảy ra phản ứng mãnh hệt trong điều kiện 
nào cho dưới đây ? 

A. Bình chứa hỗn hợp khí đặt trong bóng tối 

B. Bình chứa hỗn hợp khí, để trong bóng râm 

c. Bình chứa hỗn hợp khí được chiếu sáng trực tiếp 
D. Trong mọi điểu kiện 


67 


httD://sachxua.edu.vn 




ị^prong 4 hỗn hợp dưới đây, hôn hợp nào là nước Gia-ven-Ậ 
|fp% Naơ + NaQO + H 2 0 B. NaQ + NaClO, + H 2 Ơ 

c. NaQ + NaC10 3 + H 2 0 D. NaCl + Hao + H 2 0 

Câu 8. Công thức phân tử và cõng thức cấu tạo của clorua vôi lần lượt là 

A. CaOCl 2 và Ca-O-Cl B. CaQO và Ca-O-Q 

c. Caơa 2 và Ca-O-a D. Caa 2 0 và Ca-Cl-O-a, 

Câu 9. Cho 50 gam CaC0 3 tác dụng vừa đủ với dung dịch lia 20%. Nồng độ 
phần trăm của dung dịch thu được là 


A. 27,42% 


B. 26,36% 


C. 23,78% 


D. 29,25% 


Câu 10. Cho 28,5 gam hỗn hợp muối AC0 3 và BCcs tác dụng với dung dịch 
HC1 dư thì thu được 0,3 mol khí và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu 
được m gam muối khan. Khối lượng muối khan là. 

A. 41,8 gam B. 49,8 gam C. 31,8 gam D. 48,1 gam 


ĐẾ SỐ 8. TỔNG HỢP KỈẾN THỨC SAU CHƯƠNG 5 
I. Phẩn trắc nghiệm (6 điểm) 

Câu 1. Một trong những ứng dụng của clo là 

A. khử trùng ưong nước smh hoạt B. chống ô nhiếm môi trường, 
c. điều chế NaCl. D. tổng hợp phân bón NH 4 a. 

Câu 2. Dung dịch axit Ha đặc nhất ờ 20°c có nồng độ là 

A. 27% B. 47% c. 37% D. 33 % 

Câu 3. Phương phấp điều chế khí Ha trong phòng thí nghiêm là 
A. thuỷ phân muối A1C1 3 B. tổng hợp từ H 2 và a 2 

C. cỉo tác dụng với nưóe D. NaCl tinh thể và H 2 S0 4 đặc 


68 


httD://sachxua.edu.vn 


Câu 4. Khi phản ứng với dung dịch kiềm, clo thể hiện 

A. tính oxi hoá. B. tính khử 

c. cả tính oxi hoá và tính khử D. tính axit 
Câu 5. Phản ứng nào sau dây đúng ? 

A. .Fe + Cl 2 -> FeCl 2 

B. 2HI + 2FeCI 3 -» 2FeCl 2 +1 2 + 2HC1 
c. 2HBr + 2FeCl 3 2FeCl 2 + Br 2 + 2HƠ 
D. 2HF + 2FeCl 3 -> 2Fe0 2 + F 2 + 2HC1 

Câu 6. Trong các phản ứng có sự tham gia của axit HC1, thì HC1 có thể đóng vai 
trò là 

A. chất khử B. chất oxi hóa 

c. chất trao dổi D. cả A, B, c 

II. Phần tự luận (4 điểm) 

Cho hốn hợp A gồm NaCl và NaBr tác dụng với dung dịch AgN0 3 dư thì thu 
được kết tủa có khôi lượng bằng khối lượng AgN0 3 đã phản ứng. Tính thành 
phần % khối lượng của các chất trong hỗn hợp A. 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT 

ĐỀ SỐ 1 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) 

Cáu 1. Cho một mẩu giấy quỳ tím ẩm vào ống nghiệm chứa đầy khí clo khô thì 

A. giấy quỳ không đổi màu, sau đó mất màu, chuyển màu hồng. 

B. giấy quỳ đổi màu đỏ, sau đó mất màu, chuyên màu tím. 

C. giấy quỳ màu tím chuyển sang đỏ, sau đó mất màu. 

D. giấy quỳ tím chuyển màu đỏ, chuyển màu tím và mất màu. 

69 


httD://sachxua.edu.vn 








Câu 2. Sản phẩm thu dược khi cho khí Cl 2 tác dụng với dung dịch nước vôi trong là 


A. CaCl 2 , Ca(C10) 2 , H 2 0 B. CaCl 2 , H 2 Ơ 

c. CaOCl 2 , H 2 0 D. Ca(OCl) 2 , H 2 0 

Câu 3. Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào chứng tỏ nguyên tố c!o vừa 
là chất oxi hoá, vừa là chất khử (phản ứng tự oxi hoá khử) ? 

A. Cl 2 + 2H 2 0 + S0 2 -> 2HC1 + H 2 S0 4 

B. C1 2 + H 2 0 -> HC1 + HCIO 
c. 2 C 1 2 + 2 H 2 0 4HC1 + ơ 2 
D. Cl 2 + H 2 -* 2HC1 

Cảu 4. Trong các dãy oxit sau, dãy nào gồm các oxit phản ứng được vói axit HC1 ? 
A. CuO, p 2 0 5 , Na 2 0 B. CuO, CO, S0 2 . 

C. 0 2 , FeO, NaO, CO D. FeO, CuO, CaO, Na 2 0. 

Câu 5. Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 dung dịch rièng biệt : HCI, NaCl, HNO 3 . 
Thuốc thừ cẩn dùng và thứ tự thực hiện để nhận biết được các chất đó là 

A. dùng dung dịch AgN0 3 trước, giấy quỳ tím sau 

B. chỉ cần dùng dung dịch AgNOj 

c. dùng giấy quỳ tím trước, dung dịch AgN0 3 sau. 

D. cả A và c đều đúng, 

Câu 6 . Khi tan trong nước 1 phần Cl 2 tác dụng với H 2 0 theo phương trình : 

Cl 2 + H 2 0 pi HC1 + HCIO. Nước clo có tính tẩy màu do 

A. HQO có tính oxi hóa mạnh 

B. HC1 có tính oxi hóa mạnh 

C. Cl 2 có tính oxi hóa mạnh 

D. Hơo và HC1 đều có tính oxi hóa manh 

70 


httD://sachxua.edu.vn 



Câu 7. Cho Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2 S0 4 (loãng, vừa đủ) thu được V 

dung dịch A. Cho một luồng khí Cl 2 (dư) đi chậm qua A để phần ứng xảy ra 
hoàn toàn thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được chất rắn gồm : 

A. FeCl 3 ; Fe 2 (S0 4 ) 3 B. FeCl 3 ; FeS0 4 

c. FeCl 2 ; Fe 2 (S0 4 ) 3 D. Fe2(S0 4 ) 3 ; Ha. 

Câu 8. Cặp chất nào trong sô' các cặp chất cho dưới đây có thể cùng tồn tại trong 
một dung dịch ? 

A. NaOH và HBr B. H 2 S0 4 và BaQ 2 

c. KC1 và NaN0 3 D. NaCl và AgN0 3 

Cảu 9. Chia dung dịch nước brom có màu vàng thành 2 phần. Dẫn khí X không 
màu đi qua phần 1 thì thấy dung dịch mất màu. Dẫn khí Y không màu đi qua 
phần 2 thì thấy dung dịch sẫm màu hơn. Khí A, B lần lượt là 

A. Cl 2 và HI B. S0 2 và HI c. a 2 và S0 2 D. HC1 và HBr 

Câu 10. Trường hợp nào tạo ra chất kết tủa khi ưộn 2 dung dịch của các cặp chất sau ? 

A. dd NaCl và dd AgN0 3 B. dd Na 2 C0 3 và dd KC1 

c. dd Na 2 S0 4 và dd Aia 3 D. dd ZnS0 4 và dd CuCl 2 

Câu 11. Trong dãy axit HC1, HBr, HI, HF, axit mạnh nhất là 

A. HF B. HC1 C. HBr D. HI 

Cảu 12. Cho một ít bột CuO vào dung dịch HCI, hiện tượng xảy ra là 

A. không có hiện tượng gì 

B. CuO màu đen chuyển thành màu đỏ 
c. CuO tan, có khí thoát ra 

D. CuO tan, dung dịch có màu xanh 

Câu 13. Cho 9,14 g hỗn hợp bột gồm Cu, Mg và AI vào dung dịch axit HQ dư, 
thu được 7,84 lít khí A (đktc) và 2,54 g rắii B và dung dịch C. Khối lượng 
muối khan thu dược khi cô cạn dung dịch c là 

A. 19,025 g B. 21,565 g c. 31,45 g D. 33,99 g 

71 


httD://sachxua.edu.vn 


Câu 14. Hỗn hợp X gồm Mg và MgC0 3 . Khi hòa tan hoàn toàn 10,8 g hỗn hợp X 
bằng dung dịch HC1 dư thì thu được 4,48 lít (đktc) khí Y. Thành phần phần 
trăm về khối lượng của hỗn hợp X là 

A. 25% Mg ; 75% MgCƠ 3 B. 22,22% Mg ; 77,78% MgCƠ 3 

c. 52% Mg ; 48% MgC0 3 D. 77,78% Mg ; 22,22% MgC0 3 

II. Phần tự luận (3 điểm) 

Cho 69,6 gam Mn0 2 tác dụng với dung dịch HC1 đặc, dư, đun nóng. Lượng 
khí clo thu được cho đi quá 500 ml dung dịch NaOH 4M ở nhiệt độ thường 
thu được dung dịch A. 

a) Viết các phương trình phản ứng. 

b) Tính nồng độ mol các chất trong dung dịch A (coi thể tích dung dịch 
không thay đổi) 

ĐỀ SỐ 2 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) 

Câu 1. Mệnh dề nào sau đây không đúng ? 

A. Halogen là những nguyên tố thuộc nhóm VUA của bảng tuần hoàn. 

B. Do có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns 2 np 5 nên các halogen thể 
hiện số oxi hoá -1 trong tất cả các hợp chất. 

c. Các halogen là những phi kim điển hình. 

D. Các halogen khá giống nhau về tính chất hoá học. 

Câú 2. Trong phản ứng sau : Cl 2 + 2H 2 0 + S0 2 —> 2HCI + H 2 S0 4 

Qo thể hiện 

A. tính oxi hóa B. tính khử 

c. cả A và B đều đúng D. cả A và B đều sai. 

72 


httD://sachxua.edu.vn 





Cãu 3. Hợp chất của clo và hiđro được gọi là 

A. hiđroclorua ở trạng thái khí 

B. axit clohiđric nếu ở trạng thái dung dịch trong nước 
c. cả A và B đều đúng 

D. đáp án khác 

Câu 4. Có các dung dịch : NaOH, NaCl, H 2 S0 4 , Ba(OH) 2 . Nếu chỉ được dùng 
thêm một thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên đựng trong các lọ mít 
nhãn thì có thể dùng chất nào sau đây ? 

A. KOH B. Quỳ tím c. BaCl 2 D. AgN0 3 

Cảu 5. Phương trình phản ứng nào sau đây đúng ? 

A. Fe + Cl 2 —> FeCl 2 

B. 2HBr + 2FeCl 3 -» 2FeCl 2 + Br 2 + 2HC1 . 

C. 2HI + 2FeCl 3 -> 2FeCl 2 + I 2 + 2HC1 

D. 2HF + 2FeCl 3 -> 2FeQ 2 + F 2 + 2HC1 

Câu 6. Trong các đơn chất dưới dây đơn chất nào không thể hiện tính khử ? 

A. Cl 2 B.F 2 C. Br 2 D.I 2 

Câu 7. Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải là tính chất của khí 
hiđro clorua ? 

A. Làm đổi màu giấy quỳ tím tẩm ướt 

B. Tác dụng vói CaC0 3 giải phóng C0 2 
c. Tác dụng với khí NH 3 . 

D. Tan nhiều trong nước. 

Câu 8. Sàn phẩm của phản ứng giữa dung dịch HC1 và K 2 Cr 2 0 7 là 
A. KCỈ + CrCl 3 + H 2 0 B. Cl 2 + CrCl 3 + KOH 

C. Cl 2 + KC1 + Cr 2 0 3 D. Q 2 + CrCl 3 +KC1 + H 2 Ơ 

Câu 9. Tính oxi hoá mạnh của flo thể hiện ở trưòng hợp nào sau đây ? 

A. Khí flo oxi hoá nước dễ dàng ở nhiệt độ thường. 

B. Khí flo oxi hoá hầu hết kim loại và phi kim. 

c. Khí flo phản ứng với khí hiđro ở nhiệt độ rất thấp và ngay trong bóng tối. 

D. Tất cả đều đúng. 

73 


httD://sachxua.edu.vn 





Càu 10. Dung dịch nào trong các dung dịch axit sau đây không được chứa trong 
bình bằng thuỷ tinh ? 

A. HC1 B. H 2 S0 4 c. HN0 3 D. HF 

Câu 11. Clo tác dụng với chất nào dưói đây tạo ra muối sắt(III) clorua ? 

A. FeCl 2 B. Fe 2 0 3 c. FeO D. Fe 3 0 4 

Câu 12. Cỉorua vỏi được điều chế bằng cách đun nóng nhẹ (ở 30°c): 

A. Ca(OH) 2 với HC1 B. Ca(0H) 2 với a 2 

c. CaO với HC1 D. CaO với a 2 

Câu 13. Cho 2,52 lít khí H 2 phản ứng với 1,68 lít khí Cl 2 thì thu được 1,26 lít khí 
HC1. Biết các khí do ở đktc. Hiệu suất của phản úng là 

A. 23,35% ' B. 25,35% c. 37,50% D. 35,70% 

Câu 14. Cho 3,14 gam hồn hợp X gồm Al, Fe và Zn đốt trong khí clo dư, thu được 
10,24 gam hỗn hợp muối Y. Cho Y vào dung dịch AgNƠ 3 dư, thu được m 
gam kết tủa. Giá trị của là 

A. 27,8 B. 28,7 c. 25,83 . D. 28,53. 

II. Phần tự luận (3 điểm) 

Có 16 ml dung dịch axit HC1 nồng độ X (mol/l) gọi là dung dịch A. Người ta 
thêm nước vào dung dịch trên cho đến khi được 200 ml, dung dịch mới có 
nồng độ 0,1 mol/l. 

a) Tính X. 

b) Lấy 10 ml dung dịch A cho tác dụng với 15 ml dung dịch KOH 0,85M thì 
được dung dịch B. Tìm Iìồng độ mol các chất có trong dung dịch B. 


httD://sachxua.edu.vn 



Chương 6 


0X1 - lưa HUỲNH 


ĐỀ KIỂM tra 15 PHÚT 
ĐÊ SỐ I. 0X1 - OZON 

Câu 1. Oxi là nguyên tố phi kim hoạt động, có tính oxi hóa mạnh vì 


B. oxi có 6 electron lóp ngoài cùng. 
D. oxi là chất khí. 

B. hai đồng vị của oxi. 

D. hai tên gọi của oxi. 


A. oxi có độ âm điện lớn. 
c. oxi có nhiều trong tự nhiên. 

Cảu 2. Oxi và ozon là 

’ A. hai dạng thù hình của oxi. 
c. hai đồng phân của oxi. 

Cáu 3. Ozon được hình thành do tác dụng của 

A. tia tử ngoại của mặt trời chuyển hoá các phân tử oxi. 

B. sự phóng điện (sét) trong khí quyển. 

c. sự oxi hoá một số hợp chất hữu cơ trên mặt đất. 

D. cả A, B, c. 

Cảu 4. Oxi không phản ứng trực tiếp vói dãy kim loại nào sau đây ? 

A. Na, Mg, AI, Zn B. Ba, Cu, Fe 

c. Ag, Au, Pt D. Hg, Ca, Mn, Li. 

Câu 5. Cho các chất sau : NO, H 2 , Fe(OH ) 2 ẩm, co , S0 2 , Ag, Na. Ở nhiệt độ 
thường, oxi có thể tác dụng trực tiếp vói 

A. 2 chất B. 3 chất c. 4 chất D. 6 chất 

Câu 6 . Trong các chất sau : KC10 3 , KNO 3 , KMn0 4 , Mn0 2 , CaC0 3 . Số chất có 
thể bị nhiệt phân để điều chế 0 2 trong phòng thí nghiệm là 

A. 1 B. 2 c. 3 D. 4 

75 


httD://sachxua.edu.vn 










Câu 7. Có thể dùng chất nào trong các chất sau làm thuốc thử có thể dùng để phân 
biệt 0 2 và 0 3 ? 

A. Dung dịch KI và hồ tinh bột B. Dung dịch H 2 S0 4 
c. Dung dịch CuS0 4 D. Dung dịch KOH. 

Cảu 8. Nguyên nhân nào sau đây làm cho nước ozon có thể bảo quản hoa quả tươi 
lâu ngày ? 

A. Ozon là một khí dộc. 

B. Ozon độc và dễ tan trong nước hơn oxi. 

c. Ozon có tính chất oxi hoá mạnh, khả năng sát trùng cao và dễ tan trong 
nước hơn oxi. 

D. Ozon có tính tẩy màu. 

Càu 9. Có thể thu được khí oxi bằng cách nhiệt phân các chất : HgO, KCIO 3 
(xúc tác Mn0 2 ), KMn0 4 , KNO 3 . Khi nhiệt phân hoàn toàn 10 gam mỗi chất 
trên, thể tích khí oxi thu được lớn nhất ưong trường hợp 

A. KN0 3 B. KMn0 4 c. HgO D. KCIO 3 

Câu 10. Thêm 1 gam Mn0 2 vào 150 gam hồn hợp muối KC1 và KCIO 3 . Trộn kĩ 
và đun nóng một thời gian thu được 119 gam chất rắn A. Thể tích khí oxi đã 
sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là 

A. 11,2 lít B. 22,4 lít C. 33,6 lít D. 44,8 lít 

ĐỀ SỐ 2. LUU HUỲNH 

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây sai khi nói về lưu huỳnh ? 

A. s là chất rắn màu vàng 

B. s không tan trong nước 

C. s dẫn điện, dẫn nhiệt kém 

D. s không tan trong các dung mối hữu cơ 

76 


httD://sachxua.edu.vn 



Câu 2. Trong các hợp chất, s có thể có các số oxi hóa : 

A. —2,0, +4, +6 B. -2, +2, +4, +6 

c. -2, +4, +6 c. -2,0, 2, +4, +6 

Cảu 3. Trong dãy các chất nào sau đây số oxi hóa của s đều là +4 ? 

A. H 2 S, H 2 S0 3 , H 2 S0 4 . B. K 2 S, Na 2 S0 3 , K 2 S0 4 . 

c. H 2 S0 4? CuS0 4 , H 2 S20 7 . D. S0 2 , H 2 S0 3 , CaS0 3 . 

Câu 4. Trong các phản ứng hóa học : 

A. s chỉ thể hiện tính khừ 

B. s chỉ thể hiện tính oxi hóa 

c. s có thể thể hiện tính oxi hóa hoặc tính khử 

D. s không thể hiện tính oxi hóa và không thể hiện tính khử. 

Câu 5. Úng dụng nào sau đây không phải của s ? 

A. Làm nguyên liệu sản xuất axit suníunc. 

B. Làm chất luu hóa cao su. 

C. Khử chua đất. 

D. Điều chế thuốc súng đen 

Câu 6. Ở nhiệt độ thường, s phản ứng được với kim loại nào sau đây ? 

A. Na B.Hg C. Fe D. Ag 

Câu 7. Tổng sô' electron ờ các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố X bằng 10. 
Nguyên tố X là 

A. o B. s c. C1 D. Se 

Câu 8. Trộn 11,2 gam sắt với 3,2 gam lưu huỳnh rồi nung nóng đến khi phản ứng 
xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp A. Khối lượng FeS trong A là 

A.8,8 g B.17,6 g C. 1,76 g D. 0,88 g 

Câu 9. Đun nóng một hỗn hợp gồm 2,8 gam bột Fe và 0,8 gam bột s, lấy sản 
phẩm thu được cho vào 200 ml dung dịch HC1 (vừa đủ) thu được một hỗn 
hợp khí bay ra (giả sử hiệu suất các phản ứng là 100%). Khối lượng hôn hợp 
khi và nồng độ mol của dung dịch HC1 đã dùng là 

A.l,2gvà0,5M B. 1,8 g và 0,25 M 

C. 0,9 g và 0,25M D. 0,9 g và 0,5M 

77 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 10. Trộn 22,4 gam bột Fe với 9,6 gam bột s rồi nung trong điều kiện không 
có không khí đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn X. Hoà lan X 
bằng dung dịch H 2 S0 4 loãng dư, thu được khí Y. Để đốt cháy hoàn toàn Y 
cần V lít (đktc) khí 0 2 . Giá trị của V là 

A. 8,96 B. 11,20 c. 13,44 D. 15,68. 

ĐỀ SỐ 3. HIĐRO SUNFƯA - LUU HUỲNH ĐIOXIT - LUU HUỲNH TRIOXIT 
Câu 1. Kết luận nào sau đáy là đúng khi nói về tính chất hoá học cơ bảĩi của khí H 2 S ? 

A. Có tính khử. 

B. Có tính oxi hoá. 

C. Vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá. 

D. Không thể hiện tính oxi hóa khử. 

Câu 2. Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế khí H 2 S bầng phản ứng nào dưới đây ? 

A. CuS + HC1. B. FeS + H 2 S0 4 loãng. 

c. PbS + HNOj. D. ZnS + H 2 S0 4 đặc. 

Câu 3. Cho sơ đồ sau : X + HC1 -» Y + H 2 S. X có thể là dãy chất nào sau đây ? 

A. Na 2 S, A1 2 S 3 , CuS, FeS B. K 2 S, MgS, FeS, ZnS 

c. Na 2 S, CuS, ZnS, Ag 2 S D. FeS, PbS, K 2 S, MgS. 

Cảu 4. Cho a mol H 2 S vào dung dịch có chứa 2a mol NaOH dược dung dịch X. 
Cho dung dịch X tác dụng lần lượt với các dung dịch BaCl 2 , FeCl 2 , FeCl 3 , 

NaHS0 4 , AlClj. Số chất phản ứng với dung dịch X cho đổng thời kết tủa và 
khí bay lên là 

A. 2 B. 3 c. 4 D. 1 

Câu 5. Mệnh để nào sau đây không đúng khi nói về so, ? 

A. S0 2 làm đỏ quỳ ẩm. B. S0 2 làm mất màu nước Br 2 . 

C. SC'2 là chất khí, màu vàng D. S0 2 làm mất màu cánh hoa hồng. 

78 


httD://sachxua.edu.vn 





Câu 6 . Trong các phản ứng sau, phản ứng nào có thể dùng để điều chế S0 2 trong 
phòng thí nghiệm ? 

A. 4FeS 2 + 1 10 2 -ii* 2Fe 2 0 3 + 8 S 0 2 

b. s+o 2 -Aso 2 

c. 2 H 2 S + 30 2 2 S 0 2 + 2 H 2 ơ 

I D. Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 —> Na 2 S0 4 + H 2 0 + S0 2 

Câu 7. Dung dịch trong nước của S0 2 có tính 

A. axit vì sơ 2 + H 2 0 H 2 S0 3 B. bazơ làrn quỳ tím đổi sang xanh 

C- trơ D. lưỡng tính. 

Câu 8 . Hai oxit S0 2 và S0 3 được gọi là oxit axit vì 

A. khi tan trong nước chúng tạo thành dung dịch bazơ 

B. khi tan trong nước chúng tạo thành 2 axit tương ứng 

Ị c. khi tan trong nước chúng tạo thành cùng 1 axit. 

D. chúng là oxit tạo ra từ lưu huỳnh. 

Câu 9. Cho 2,24 lít (đkic) khí S0 2 vào 100 ml dung dịch NaOH 3M thu được 
dung dịch X. Chất tạn có trong dung dịch X là 

A. Na 2 S0 3 B. NaHS0 3 

C. Hỗn hợp Na 2 S0 3 và NaHS0 3 D. Hổn hợp Na 2 S0 3 và NaOH 

Câu 10. Dẫn V lít (đktc) khí S0 2 vào 200 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung 
dịch có chứa 29,3 gam muối. Giá trị của V là 

A. 4,48 B. 5,6 c. 6,72 D. 3,36. 

79 


httD://sachxua.edu.vn 




ĐỀ SỐ 4. AXIT SUNPURIC - Muối SUNPAT 

Câu 1. Để pha loãng dung dịch H 2 S0 4 đậm đặc, trong phòng thí nghiệm, người ta 
tiến hành theo cách nào trong các cách sau dãy ? 

A. Cho từ từ nước vào axit và khuấy đều. 

B. Cho từ từ axit vào nước và khuấy đều. 
c. Cho nhanh nước vào axit và khuấy đều. 

D. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều. 

Cảu 2. Trong các kết luận sau đây khi nói về H 2 S0 4 , kết luận nào không đúng ? 

A. H 2 S0 4 đặc là chất hút nước mạnh. 

B. Khi tiếp xúc vói H 2 S0 4 đặc dề gây bỏng nặng, 
c. H 2 S0 4 loãng có đầy đủ tính chất chung của axit. 

D. H 2 S0 4 đặc có thể phản ứng được với tất cả các kim loại đứng trước H 2 ở 
nhiệt dộ thường. 

Càu 3. Cho FeC0 3 tác dụng với H 2 S0 4 đặc nóng, sản phẩm khí thu được gồm có : 

A. C0 2 và S0 2 B. H 2 S và C0 2 C. S0 2 D. C0 2 

Câu 4. Khi cho saccarozơ (C 12 H 22 O n ) tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 đặc, nóng, 
dư thu được hỗn hợp khí X. Thành phần của X gồm 

A. H 2 S và C0 2 . B. H 2 S và S0 2 . c. S0 3 vàC0 2 . D. S0 2 và C0 2 

Câu 5. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không đúng ? 

A. H 2 S0 4đệc +■ FeO FeSƠ 4 + H 2 0 

B. H 2 S0 4 đặc + 2HI 4lj + S0 2 + 2H 2 0 

C. 2H 2 S0 4 dặc + c -A Cơ 2 + SSO z + 2 H 2 ơ 

D. 6H 2 S0 4 đăc + 2Fe -A Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3SƠ 2 + 6H 2 Ơ 

80 


httD://sachxua.edu.vn 



Câu 6 . Để nhận biết sự có mặt của ion S0 4 ~ người ta thường dùng 

A. dung dịch muối bari B. dung dịch NaOH 

c. dung dịch AgN0 3 c. giấy quỳ tím 

Câu 7. Hoà tan hoàn toàn 17,5 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe trong dung dịch 
H 7 SO 4 loãng, dư, thu được 11,2 lít (đktc) khí H 2 và dung dịch chứa m gam 
muối. Giá trị của m là 

A. 35,5. B. 41,5. c. 65,5. D. 113,5. 

Câu 8 . Để 5,6 gam sắt ngoài không khí. Sau một thời gian thu được 7,2 gam chất 
rắn X gồm sắt và các oxit. Hoà tan hoàn toàn X bằng dung dịch H 2 S0 4 đặc 
nóng, dư thì thu được V lít (đktc) khí S0 2 . Giá trị của V là 

A.3,36 B. 1,12 c.0,56 D. 2,24. 

Câu 9. Có thể dùng thuốc thử nào sau đày dể nhận biết 5 lọ mất nhãn đựng 5 dung 
dịch : Ha, NaOH, BaCl 2 , H 2 S0 4 , Na 2 S0 4 ? 

A. Dung dịch Ba(OH ) 2 B. Quỳ tím 

c. Phenolphtalein D- Dung dịch AgN0 3 . 

Cảu 10. Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với dung dịch H 2 S0 4 đặc 
nóng (dư), thấy thoát ra 0,112 lít (đktc) khí S0 2 (là sản phẩm khí duy nhất). 
Công thức của hợp chất đó là 

A. FeCƠ 3 . B. FcS 2 . c. FeS. D. FeO. 


ĐỂ SỐ 5. TỔNG HỢP KIẾN THỨC SAU CHƯƠNG 6 
I. Phẩn trắc nghiệm (6 điểm) 

Cảu 1. Cho các chất sau : Nỏ, H 2 , Fe(OH ) 2 ẩm, co, S0 2 , Ag, Na. ở nhiệt độ 
thường oxi có thể tác dụng được với 

A. 2 chất B. 3 chất c. 4 chất D. 6 chất 

6SÍKT_K0AHỌC» 


httD://sachxua.edu.vn 


Càu 2. Oxit của lưu huỳnh thuộc loại 

A. oxit axit B. oxit bazơ 

c. oxit lưỡng tính D. oxit trung tính 

Cảu 3. Ở nhiệt độ thường, lưu huỳnh là một chất rắn, 

A. dẫn điện và dẫn nhiệt 

B. rất dẻo, dễ kéo sợi và dát mỏng được 
c. không giòn, khó biến thành bột 

D. cách điện, cách nhiệt 

Câu 4. Cho H 2 0 2 vào dung dịch KMn0 4 với sự có mặt của H 2 S0 4 , sản phẩm phản 
ứng xảy ra lẵ 

A. MnSƠ 4 K 2 S0 4 + H 2 0 B. MnS0 4 + 0 2 ĩ+ K 2 SƠ 4 + H 2 0 

C. MnS0 4 + KOH D. K 2 SG 4 + Mn(OH) 3 + H 2 0 

Câu 5. Sục khí ơ 3 vào dung dịch KI có nhỏ sẵn vài giọt hồ tinh bột, hiện tượng 
quan sát được là 

A. dung dịch có màu vàng nhạt. B. dung dịch trong suốt. 

C. dung dịch có màu xanh D. dung dịch có màu tím 

Câu 6. Trong phản ứng : 2H 2 O z —» 2H 2 Ơ + 0 2 . H 2 0 2 đóng vai trò là 

A. chất oxi hoá 

B. Là chất khử 

C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử 

D. không là chất oxi hoá, không là chất khử 

. II. Phần tự luận (4 điểm) 

Cho 28,8 gam hỗn hợp Fe - Cu tác dụng vừa đủ với dung dịch FT>S0 4 98% 
nóng thu được 13,44 lít (đktc) khí S0 2 . 

a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. 

b) Tính khối lượng dung dịch H 2 S0 4 đã dùng 

82 


httD://sachxua.edu.vn 



ĐỂ KIÊM TRA 45 PHÚT 
ĐỀ SỐ 1 

I. Phẩn trắc nghiệm (7 điểm) 

Câu 1. Đốt nóng ổng nghiệm chứa hỗn hợp KC10 3 , Mn0 2 theo tỉ ỉệ 4 : 1 về khối 
lượng trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó đưa tàn đóm còn hồng vào miệng ống 
nghiệm, thì 

A. tàn đóm tắt ngay. B. tàn đóm bùng cháy, 

c. có tiếng nổ lách tách. D. không thấy hiện tượng gì. 

Cáu 2. Trong các phản ứng phản ứng hoá học sau : 

(a) C + 0 2 —» C0 2 (b) 4Na + 0 2 2Na 2 0 

(c) 4NH 3 + 50 2 -!% 4NO + 6H 2 0 (d) 3Fe + 20 2 -» Fe 3 0 4 

Oxi đóng vai trò chất oxi hoá trong phản ứng 

A.(a) B.(b) C.(c) D. (a), (b), (c), (d) 

Câu 3. Mệnh đề nào sau đây đúng khi nói về tính chất hóa học của lưu huỳnh ? 

A. Lưu huỳnh chỉ có tính oxi hóa. 

B. Lưu huỳnh chỉ có tính khứ. 

c. Lưu huỳnh có cả tính oxi hóa và tính khử. 

D. Lưu huỳnh không phản ứng với hiđro. 

Câu 4. S0 2 là chất vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử vì trong phân tử S0 2 

A. nguyên tử s có mức oxi hóa trung gian. 

B. nguyên tử s có mức oxi hóa cao nhất. 

C. nguyên tử 0 có số oxi hóa âm. 

D. nguyên tử s có mức oxi hóa thấp nhất. 

Câu 5. Cho khí H 2 S lội qua dung dịch CuS0 4 thấy có kết tủa màu xám đen xuất 
hiện, chứng tỏ 

A. có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra ' ' 

B. có kết tủa CuS tạo thành, không tan trong axit mạnh 

C. axit suníuhidric mạnh hơn axit suníuric 

D. axit suníuric mạnh hơn axit suníuhiđric 

83 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 6 . Trong các chất sau : H 2 S, S0 2 , co, C0 2 , SO 3 . Chất có thể làm mất màu 
dung dịch nước brom là 

A. C0 2 và CO B. S0 2 và SO 3 c. S0 2 vàH 2 S D. S0 2 và C0 2 . 

Câu 7. Cho sơ đồ sau : X + H 2 S0 4 -4 Y + S0 2 + H 2 0. Trong đó số moi khí S0 2 
gấp 2 lần số mol H 2 S0 4 . X là chất nào sau đây ? 

A. s B. Na 2 S0 3 C. NaHS0 3 D. Fe 

Cảu 8. Phản ứng nào sau đây khống xảy ra ? 

A. FeCl 3 + H 2 S —» FeCl 2 + s + HC1 

B. H 2 S + Pb(N0 3 ) 2 -4 Pbsi + 2 HNO 3 
c. CuS + 2HC1 -> CuCl 2 + H 2 SĨ 

D. +Pb(N0 3 ) 2 -4 Pbsi + 2KNO3 

Câu 9. Cho phản ứng hoá học : H 2 S + 4Cl 2 + 4H 2 0 —» H 2 S0 4 + 8HC1. Câu nào 
sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng ? 

A. H 2 S là chất oxi hoá, Cl 2 là chất khử. 

B. H 2 S là chất khử, Cl 2 là chất oxi hoá. 
c. H 2 S là chất khử, H 2 0 là chất oxi hoá . 

D. H 2 S là chất oxi hoá, H 2 0 là chất khử. 

Câu 10. Cho một ít bột lưu huỳnh vào ống nghiệm chứa dung dịch HN 0 3(đ ạ c) , đun nhẹ. 
Hiện tượng quan sát được là 

A. lưu huỳnh tan, có khí không màu thoát ra mùi xốc. 

B. lưu huỳnh tan, có khí màu nâu, mùi xốc thoát ra. 
c. lưu huỳnh không phản ứng. 

D. lưu huỳnh nóng chảy và bay hơi có màu vàng. 

Câu 11. Trong số những tính chất sau, tính chất nào không phải tính chất của axit 
suníuric đặc. nguội ? 

■ A. Háo nước 

B. Hoà tan dược kim loại AI và Fe 

c. Tan Ưong nước, toả nhiệt 

D. Làm hoá than vải, giấy, dưcmg saccarozơ 

84 


httD://sachxua.edu.vn 



Cáu 12. Sản phẩm thu được khi hòa tan hoàn toàn Fe 3 0 4 bằng lượng vừa đủ dung 
dịch H 2 S0 4 đặc, nóng là 

A. Fe 2 (S0 4 ) 3 , S0 2 , H 2 0 B. FeS0 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 , H 2 0 

c. FeS0 4 , H 2 0 D. Fe 2 (S0 4 ) 3 , H 2 0 

Câu 13. Cho kim loại R tác dụng với 0 2 thu được một oxit trong đó oxi chiếm 
47,059% về khối lượng. Kim loại R là 

A. Mg B.A1 C.Zn D. Cu 

Câu 14. Thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu để hấp thự hết 5,6 lít (đktc) khí S0 2 là 

A. 125 ml B. 250 ml c. 175 ml p. 500 mi 

II. Phần tự luận (3 điểm) 

Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCI dư thu được 2,24 lít 
(ờ đktc) hỗn hợp khí có tỷ khối so với hiđro bảng 9. Tính thành phần % theo 
số mol của hỗn hợp ban đầu. 

ĐỀ SỐ 2 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) 

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm người ta có thể điều chế oxi bằng cách 

A. chưng cất phán đoạn không khí lỏng. 

B. nhiệt phân muối KMn0 4 . 

c. điện phân nước có hòa tan một lượng nhỏ H 2 S0 4 hoặc NaOH. 

D. điện phân dung dịch CuS0 4 . 

Câu 2. Cho các phản ứng : 

a) 2S0 2 + 20 2 ?=à 2S0 3 b) S0 2 + 2H 2 S -4 3S + 2H 2 0 

c) S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 -4 H 2 S0 4 + 2HBr d) S0 2 + NaOH -4 NaHS0 3 
Các phản ứng trong đó S0 2 là chất khử là 
A. a, c, d B. a, b, d C. a, c D. a, d 


85 


httD://sachxua.edu.vn 


Câu 3. Cập chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ? 

A. H 2 S và s. B. H 2 S và S0 2 . c. SvàS0 2 . D. S0 2 và H 2 S0 4 

Câu 4. Để thu được C0 2 từ hỗn hợp C0 2 , S0 2 , người ta cho hỗn hợp đi chậm qua 

A. dung dịch nước vôi trong dư B. dung dịch nước Br 2 dư 

B. dung dịch NaOH dư. D. dung dịch Ba(OH) 2 dư. 

Câu 5. Cho các khí sau: H 2 S; H 2 , S0 2 ,0 2 , HQ. Sô chất làm mất màu nưóc brorn là 
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

Câu 6. Sục khí H 2 S vào dung dịch FeCl 3 , hiện tượng quan sát dược là 

A. dung dịch mất màu vàng, có hiện tượng vẩn đục. 

B. dung dịch ưong suốt. 

• c. kết tủa trắng. 

D. khí màu vàng thoát ra. 

Câu 7. H 2 S0 4 loãng có thể tác dụng với tất cả các chất thuộc nào dưới đây ? 

A. Fe 3 0 4 , BaCl 2 , NaCl, AI, Cu(OH) 2 

B. CaC0 3 , Cu, Al(OH) 3 , MgO, Zn 
c. Zn(OH) 2 , CaCƠ 3 , CuS, Al, Fe 2 0 3 
D. Fe(OH) 2 , Na 2 CƠ 3 , Fe, CuO, NH 3 

Câu 8. Cho các chất: Na 2 S0 3 , CaS0 3 , Na 2 S, Ba(HS0 3 )2, FeS, số chất khi tác dụng 
vói dung dịch HC1 tao khí S0 2 là 

A. 2 chất B. 3 chất C. 4 chất D. 5 chất 

Câu 9. Từ FeS 2 , H 2 0 và không khí (điều kiện phản ứng đầy đủ) có thể điều chế 
dược dãy chất nào sau đây ? 

A. H 2 S0 4 . Fe 2 (S0 4 ) 3 , Fe20 3 B. H 2 S0 4 , Fe(OH) 3 

C. H 2 SD 4 , Fe(OH) 2 D. FeSƠ 4 , Fe(OH) 3 . 

86 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 10. Để làm khô khí H 2 S có lẫn hơi nước, có thể dùng: 

A. H 2 S0 4 đặc B. CuS0 4 khan c. CaO D. P 2 0 5 

Câu 11. Dẫn khí H 2 S đi vào dung dịch hỗn hợp gồm KMn0 4 và H 2 S0 4 , nhận thấy 
màu tím của dung dịch bị nhạt dần và có kết tủa vàng xuất hiện. Phản ứng 
nào sau đây sinh ra hiện tượng trên ? 

A. 2KMn0 4 + 5H 2 S + 3H 2 S0 4 -> 2MnS0 4 + 5S + K 2 S0 4 + 8H 2 0 

B. 6KMn0 4 + 5H 2 S + 3H 2 SƠ 4 -» 6MnS0 4 + 5S0 2 + 3K 2 S0 4 + 8H 2 0 

c. 2KMn0 4 + 3H 2 S + H 2 S0 4 -» 2Mn0 2 + 2KOH + 3S + K 2 S0 4 + 3H 2 0 

D. 6KMn0 4 + 5H 2 S + 3H 2 SƠ 4 -> 2MnS0 4 + 5S0 2 + 3H 2 0 + 6 KOH 

Câu 12. Sản phâm thu dược khi hòa tan hoàn toàn Fe 3 0 4 bằng lượng vừa đủ dung 
dịch H 2 S0 4 loãng là 

A. Fe 2 (S 0 4 ) 3 , sơ 2 , H 2 0 B. FeSƠ 4 , Fe 2 (S0 4 ) 3 , H 2 0 

c. FeS0 4 + H 2 0 D. Fe 2 (S0 4 ) 3 , H 2 0 

Càu 13. Khi nhiệt phân KQ0 3 xảy ra phản ứng : 2 KCIO 3 -> 2KC1 + 30 2 . Để có 
được 4 g oxi thì khối lượng KCIO 3 phải nhiệt phân là 

A- 5 g B. 10,2 g C. 96 g D. đáp án khác 

Cảu 14. Đốt cháy hoàn toàn 9.7 gam một chất A thu được khí so, và 8,1 gam một 
oxit kim loại hóa trị n (chứa 80,247% kim loại về khối lượng). Lượng S0 2 sinh 
ra phản ứng vừa ớù với 16 gam Br 2 trong dung dịch. Công thức phân tử của A là 

A. ZnS 2 B. CuS C. CuS 2 D. ZnS 

II. Phẩn tựluậrt (3 diểm) 

Hòa tan hoàn toàn hỗn họp gồm 0,24 gam FeS 2 và 0,352 gam FeS vào lượng 
dư H 2 S0 4 đặc, nóng thu được Fe 2 (S0 4 ) 3 , S0 2 và H 2 0. Hấp thụ hết S0 2 bằng 
một lượng vừa đủ dung dịch KMnơ 4 thu dược dung dịch Y không màu, có 
nồng độ H 2 S0 4 là 0,005M. 

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

b) Tính thể tích dung dịch Y. 

87 


httD://sachxua.edu.vn 



Chương 7 • 

Tốc ĐỘ PHẢN ÚNG VÀ CÂN BANG hóa học 


ĐỂ KIỂM TRA 15 PHÚT 
ĐỀ SỐ 1. TỐC ĐỘ PHẢN ÚNG HÓA HỌC 

Càu 1. Điền vào các khoảng trống trong câu sau bằng các cụm từ thích hợp : 
‘Tốc độ phản ứng là độ ...(1)... của một trong các chất phản ứng hoặc sản 
phẩm trong ...( 2 )...” 

A. (1) biến thiên nồng độ (2) một đơn vị thời gian 
. B. (1) biến thiên lượng chất (2) phản ứng 
c. ( 1 ) sự hình thành ( 2 ) một khoảng thòi gian 

D. (1) nồng độ mất đi (2) một giây 

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng ? 

A. Khi đốt củi, nếu thêm một ít dầu hỏa lửa sẽ cháy mạnh hơn. Như vậy dầu 
hỏa là chất xúc tác cho quá trình này 

B. Để giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn người ta bảo quản chúng ở nhiệt độ 
thấp vì ở nhiệt độ thấp, quá trình phán hủy thực phẩm diễn ra chậm 

c. Một chất xúc tác cổ thể xúc tác cho tất cả các phản ứng 

D. Chất xúc tác để làm không làm thay đổi tốc độ của phản ứng nhưng làm 

chuyển dịch càn bảng 

Câu 3. Oxi được điều chế trong phòng thí nghiệm'bằng cách nhiệt phân KC10 3 
theo phản ứng : KCIO 3 (r) -> KC1 (r) + ơ 2 (k) . Yếu tố nào sau đây không ảnh 
hưởng đến tốc độ phản ứng ? 

A. Nhiệt độ B. Chất xúc tác 

C. Áp suất D. Kích thước hạt 

88 


httD://sachxua.edu.vn 





Câu 4. Để sản xuất vôi sống (CaO) người ta nung đá vôi (CaC0 3 ) ở nhiệt độ cao. 

.0 

Khi đó xảy ra phản ứng : CaC0 3 ( r ) CaO (r ) + C0 2 ( 15 ). Biện pháp kĩ thuật 
nào sau đáy không được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng nung vôi ? 

A. Đập nhỏ đá vôi đến kích thước thích hợp 

B. Tãng nhiệt độ lên nhiệt độ thích hợp 
c. Thổi khí C0 2 vào lò nung vôi 

D. Thổi không khí vào lò nung vôi 

Câu 5. Trong các cặp chất sau, cặp chất nào sẽ cho tốc độ phản ứng lớn nhất ? 
A.Fe +ddHC10,lM. B. Fe + dd Hơ 0,2M. 

c. Fe + dd HC1 0,3M D. Fe + dd HC120%, (d = l,2g/ml) 

Câu 6 . Khi đốt củi, để tăng tốc độ phản ứng, người ta sử dụng biện pháp nào sau dây ? 
A. Mồi lửa B. Thổi không khí 

c. Chẻ nhỏ củi D. Cả A, B, c. 

Câu 7. Cho m gam hạt kẽm vào một cốc đựng dung dịch H 2 S0 4 2M ở nhiệt độ 
thường (25°C), khi đó xảy ra phản úng : Zn + H 2 S0 4 —» ZnS0 4 + H 2 T. 
Sự tác động nào sau đây không làm tăng tốc độ của phản úng ? 

A. Thay m gam kẽm hạt bằng m gam kẽm bột 

B. Thay dung dịch H 2 S0 4 2M bằng dung dịch H 2 S0 4 3M 
c. Thực hiên phản ứng ở 50 °c 

D. Tăng thể tích H 2 S0 4 2M lên gấp đôi 

Câu 8 . Xét phản ứng : H 2 0 2 -> H 2 0 + 10 2 T, nếu nồng độ H 2 0 2 ban đầu và sau 

20 phút lần lượt là 0,100 M và 0,095 M thì tốc độ trung bình của phản ứng 
trong khoảng thời gian này bằng 

A. 2,5.10^ M.phút " 1 B. 5.10 -3 M.phút' ! 

c. 4 . 75 . 10' 3 M.phúr 1 D. -2,5. 10 -4 M.phút -1 

89 


httD://sachxua.edu.vn 





Cảu 9. Đối với phản úng : A —» Sản phẩm. Khi bắt đầu phản ứng, nồng độ của A 
bằng 0,024 M. Sau 10 giây xảy ra phản úng, nồng độ của A là 0,022 M. Tốc 
độ trung bình của phản ỏng trong khoảng thời gian trên là 


A. 3.10 " 4 M.s ' 1 
c. 2,5.10 ~ 4 M.s -1 


B. 2,4.10 ~ 3 M.s " 1 
D. 2,0.10^ M.s " 1 


Câu 10. Thực nghiệm cho thấy tốc độ của phản ứng : 

CH 3 COCH 3 + ĩ 2 -4 CH 3 COCH 2 I + HI 

được tính theo công thức : V = k.[CH 3 COCH 3 ].[I 2 ], với k là hằng số tốc độ, 
[CH 3 COCH 3 J và [I 2 J là nồng độ CH 3 COCH 3 và I 2 tính theo rnol/lít. Nếu giữ 
nồng độ CH 3 COCH 3 không đổi và tãng nồng độ I 2 lên 1,5 lần thì tốc dộ 
phản ứng sẽ 

A. tăng 3 lần B. tãng 1,5 lần 

c. không đổi D. giảm 1,5 lần. 


ĐỀ SỐ 2. CÂN BẰNG HÓA HỌC 


Câu 1. Một phản ứng thuận nghịch đạt đến trạng thái cân bằng khi 

A. phản ứng thuận đã kết thúc 

B. phản ứng nghịch đã kết thúc 

c. tốc dộ của phản ứng thuận và nghịch bằng nhau 

D. nồng độ của các chất tham gia và các chất sản phẩm của phản ứng bằng nhau. 
Câu 2. Phát biểu nào sau đảy không đúng ? 

Cân bằng hoá học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch, tại đó 

A. trong một đơn vị thời gian, một đơn vị thể tích có bao nhiêu phân tử chất 
dầu chuyển thành sản phẩm thì cũng có bấy nhiêu phân tử chất đầu được tạo 
ra từ sản phẩm. 

B. tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. 

C. nồng độ của các chất trong phản ứng không thay đổi theo thời gian. 

D. nồng độ của các chất đầu bằng nồng độ của các chất cuối. 


90 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 3. Sự phá vỡ trạng thái cân bằng của phản ứng để chuyển sang một trạng thái 
cân bằng mới do sự tác động của các yếu tố bên ngoài được gọi là 

A. sự biến đổi chất. B. sự chuyển dịch cân bằng, 

c. sự biến đổi tốc độ phản ứng. D. sự thay đổi hằng số cân bằng. 

Câu 4. Khi thay đổi áp suất, cân bảng hóa học nào sau đây không bị chuyển dịch ? 

A. N 2 + 3H 2 2NH 3 B. 2CO + 0 2 <=> 2CD 2 

c. H 2 + Cl 2 ?=> 2HC1 D. 2S0 2 + 0 2 2S0 3 

Câu 5. Trong công nghiệp, NH 3 được tổng hợp theo phản ứng : N 2 + 3H 2 ?=± 2NH 3 . 
Phản ứng này có AH < 0. Để tảng hiệu suất tổng hợp NH 3 người ta có thể 
A. tăng áp suất. B. tăng nhiệt độ. 

C. giảm nhiệt độ. D. A và c. 

Cáu 6. Xét cân bằng hoá học của một số phản ứng : 

a) Fe 2 0 3 (r) + 3CO (k) <=> 2Fe(r) + 3C0 2 (k) 

b) CaO ( T ) + C0 2 ( k j CaC0 3 ( r j 

c) 2N0 2 (k) N 2 0 4 (k) 

d) ^2 (k) + h (k) ?=* 2HĨ (k) 

e) 2S0 2 (k) + 0 2 (k ) 2S0 3 (k) 

Khi tăng áp suất, những phản ứng không bị dịch chuyển cân bằng là 
A. a, b, c, d, e. B. a, d 

c. a, c, d, e. D. a, b, d, e. 

Càu 7. Xét cân bằng hóa học : 2S0 2 (k) + 0 2 (k) 2S0 3 (k) ; AH= -198 kJ. 

Tỉ Ịệ S0 3 trong hỗn hợp lúc cân bằng sẽ lớn hơn khi 

A. tăng nhiệt độ và giảm áp suất. 

B. tăng nhiệt độ, và áp suất không đổi. 
c. giảm nhiệt độ và tãng áp suất. 

D. cố định nhiệt độ và giảm áp suất. 

91 


httD://sachxua.edu.vn 





AH < 0. 


Cảu 8. Cho cân bằng hóa học N 2 ( k ) + 3H 2(k) ị=ì 2NH 3(k) 


Nhũng tác động nào dưới đây sẽ làm cho cán bằng chuyển dịch theo chiều thuận ? 

2) Tãng nhiệt độ của hệ 
4) Thêm chất xúc tác thích hợp 

c. 1,2 và 4 D. 1 và 5 
=> 2C (k) , hằng số cân bằng K c được tính 


1) Tãng áp suất của hệ 
3) Tăng thể tích của hệ 
5) Tãng nồng độ N 2 
A. 3 và 5 B. 2, 3 và 4 

Cáu 9. Đối với cân bằng A (k) + B (k) 


theo công thức K c = ; [ C Ị 2 — trong đó [A], [B] và [Cj lần lượt là nồng độ 


[A].[B] 


của A, B và c tại thời điểm cân bằng. Nếu Kc = 10 và nồng độ ban đầu của 
A và c đều là 2 mol/1, nồng độ của A tại thời điểm cân bằng là 1 mol/1 thì 
nồng độ B tại thời điểm cân bằng là 

A. 1,0 mol/1 B. 1,25 mol/1 c. 1,6 mol/1 D. 2,0 moiyi 
Câu 10. Hằng số cân bằng của phản ứng N 2 ( k ) + 20 2 ( k ) <=Ế 2N0 2 ( k ) được tính 

theo công thức K c = [ ^ , , trong dó [N0 2 ], [N 2 ] và [0 2 ] lần lượt là 

[N 2 ].[0 2 ] 2 

nồng độ của N0 2 , N 2 và 0 2 tại thối điểm cân bằng. Nếu cho 3,0 mol N 2(k ) và 
6 mol 0 2(k) vào một bình kín dung tích 5 lít để thực hiện phản ứng thì ở trạng 
thái cân bằng người ta thu được 1,0 mol N0 2(k) . Hằng số cân bằng Kc là 

A. 0,4 M -1 B.0.092.M -1 C. 0,08 M D. 0,08 1VT 1 


92 


httD://sachxua.edu.vn 






B. ĐỀ KIỂM TRA THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 


HỌC KÌ I 

KIỂM TRA 45 PHÚT 
ĐỀ SỐ 1 
(Sau chương 1) 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Cảu 1. Các ion và nguyên tử : Ar (Z = 18), K + (Z = 19), C1 (Z = 17) có điểm 
chung là có 

A. số electron bằng nhau B. số nơtron bằng nhau 

c. số proton bằng nhau D. số khối bằng nhau. 

Câu 2. Sô' nơtron trong các nguyên tử 19 K; 19 K ; lần lượt là 

A. 39; 40; 41 B. 22; 20; 21 c. 20 ; 21; 22 D. 21; 22; 20 
Câu 3. Cho các nguyên tô' A, X, Y, T, R có số hiệu nguyên tử tương ứng như sau : 
Z A = 11 ; z x = 19 ; Z Y = 13 ; Zj = 17 ; Z R = 9. Nguyên tử những nguyên tố 
có sô' electron ỏ lóp ngoài cùng bằng nhau lả 

A. A, X, Y B. A, X và T, R c. T, R D. A, X, Y, T 

Câu 4. Nguyên tử X có 20 hạt nơtron. Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử đó là 4s 2 . 

Sô' khối của X là 

A. 39. B. 40 c. 41 D. 42 

Câu 5. Nguyên tử clo có 17 electron, Nguyên tử clo có bao nhiêu electron ở phân 
lớp có mức năng lượng cao nhất ? 

A. 7 B. 2 c. 17 D . 5 


93 


httD://sachxua.edu.vn 


Câu 6 . Một nguyên tử X có tổng sô' electron ờ các phân lớp p là 10. Nguyên tố X 
thuộc loại 

A. nguyên tố p B. nguyên tô' s 

c. nguyên tô' d D. nguyên tố f. 

Câu 7. Tổng electron ở các phân lớp p của nguyên tử A là 9. A là nguy ồn từ của 
nguyên tố nào cho dưới đây ? 

A.p B. s c. Si D. C1 

Câu 8. Nguyên tử X có tổng sô' hạt proton, nơtron và electron là 34. Biết sô' nơtron 
nhiều hơn sô' proton là 1. Số khối của X là 

A.12 B. 20 c. 23 D. 24 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Cáu 1. (3 điểm) 

Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, 
electron) là 58, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang 
điện là 18. 

1. Tính sô' khối của A. 

2. Viết cấu hình electron của A và cho biết A thuộc loại nguyên tô' nào ? 

Cáu 2. (3 điểm) 

Cho 5,9 gam muối NaX tác dụng hết với dung dịch AgN0 3 thu được 14,4 
gam kết tủa. 

1. Xác định nguyên tử khối của X. 

2. Nguyên tố X có 2 dồng vị bền, xác định sô' khối của mỗi đồng vị (biết 
phần trăm của mỗi đồng vị bằng nhau, dồng vị thứ nhất có n nơtron và đồng 
vị thứ 2 có n + 2 nơtron). 

94 


httD://sachxua.edu.vn 



ĐỂ SỐ 2 

(Sau chương 2) 

I. Phẩn trắc nghiệm (4 điểm) 

Cảu 1. Trong 3 loại hạt. proton, nơtron, electron. Loại hạt nào đặc trứng cho một 
nguyên tố hóa học ? 

A. Nơtron B. Proton c. Electron D. CảBvàC 

Cáu 2. Cho các nguyên tố thuộc chu kì 3 : p, Si, Cl, s. Các ĩiguyên tố được sắp 

xếp theo chiều tãng dần tính phi kim là 

A. Si, p, s, C1 B. p, Si, Cl, s. c. Si, p, Cl, s D. Cl, s, Si, p. 

Câu 3. X là nguyên tố thuộc nhóm VA. Hóa trị cao nhất của X với oxi và hóa trị 
của X trong hợp chất với hiđro lần lượt là 

A. III và V B. V và V c. m và III D. V và III 

Câu 4. Một nguyên tố R có cấu hình electron : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . Công thức hợp chất 
vói hiđro và công thức oxit cao nhất là 

A. RH 3 , R 2 0 3 B. rh 4 , R0 2 c. rh 5 , R 2 0 5 D. rh 2 , ro 3 

Cảu 5. Cho các kim loại Ị Ị Na, 19 K, j 2 Mg. Tính khử của các kim loại tăng dần theo 
thứ tự 

A. Na < K < Mg B. Na < Mg < K 

C. Mg < Na < K D. Mg < K < Na 

Câu 6. Số nguyên tố thuộc chu kì 2 và 4 trong bảng hệ thống tuần hoàn lần lượt là 

A. 8 ; 18 B. 2 ; 8 C. 8 ; 8 D. 18 ; 18 

Câu 7. Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức tổng quát là R 2 ơ 5 , hợp chất 
của nó với hiđro có thành phẩn khối lượng %R = 82,35% ; %H = 17,65%. 
Nguyên tố R là 

A. p (31) B. N (14) c. As(75) D. Sb (122). 

Câu 8, Cho 3,425 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với nước thu được 
560 ml (đktc) khí hiđro. Kim loại và chu kì của kim loại đó là 

A. Mg, chu kì 3 B. Ca, chu kì 4 C. Ba, chu kì 6 D. Be, chu kl 2. 

95 


httD://sachxua.edu.vn 



H. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1 (2 điểm). Cation R + có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2p 6 

1. Viết cấu hình đẩy đủ của R + và R. 

2. Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn. 

Cảu 2 (4 điểm). Hai nguyên tô' R, M đứng kế tiếp nhau trong 1 chu kì của bảng 
tuần hoàn (R đứng tnrớc M) và có tổng sô' proton là 23. 

a) Xác định R, M và viết cấu hình electron đầy đủ của chúng, 

b) Hoàn thành sơ đồ phản ứng : 

R —> R 2 0 -» ROH ->RHC0 3 RC1 -> ROH -*R 2 C0 3 -> R 2 S0 4 


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
(Sau chương 4) 

Thời gian làm bài 45 phút 
ĐỀ SỐ 1 

I. Phẩn trắc nghiệm (5 điểm) 

Cảu 1. Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R có dạng R0 2 . Nguyên tô' R đó là 
A. magie B. cacbon c. nitơ D. photpho 

Câu 2. Cho biết sô' hiệu nguyên từ của sắt là 26. Cấu hình electron của ion Fe ỉ+ là 
A. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 B. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 

c. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 3 4s 2 D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 


Câu 3. Cation x 5+ và anion Y 2 đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s 2 2p 6 . 
Kí hiệu nguyên tố X, Y là 

A. AI và o. B. Mg và F c. AI và F D. Mg và o 


96 



httD://sachxua.edu.vn 




Câu 4. X, Y là 2 nguyên tố ở cùng nhóm A và ở 2 chu kì kế tiếp. Tổng số hạt 
mang điện trong hạt nhân của X và Y là 56. X, Y là 

A. Ca, K B.Ca.Sr c. Mn, Zn D.K.Rb 

Cảu 5. Xét ba nguyên tố X (Z = 23); Y (Z = 16); T (Z = 17). Kết luận nào sau 
đây đúng ? 

A. X, Y, z đều thuộc nhóm A. 

B. X thuộc phân nhóm B, Y, z thuộc nhóm A. 
c. X, Y, z đều thuộc nhóm B 

D. X thuộc phân nhóm A, Y, z thuộc nhóm B. 

Câu 6 . Độ âm điện của o, H, Cl, s và AI lần lượt là 3,44 ; 2,20 ; 3,16 ; 2,58 và 
1,61. Dãy nào sau đây gồm các hợp chất có liên kết cộng hoá trị ? 

A. A1 2 0 3 ,A1 2 S 3 ,S0 2 b. ai 2 o 3 ,hci,so 2 

C. ai 2 o 3 ,h 2 s,so 2 d. A1C1 3 ,A1 2 S 3 ,HC1 

Câu 7. Số oxi hóa của nitơ trong NH 4 . N0 2 , HN0 3 lần lượt là 

A. +5 , -3, +3 B. +3, -3, +5 

c. —3, +3, +5 D. +3, +5, —3 

Câu 8. Mệnh để nào sau đây không a'úng ? 

A. Trong một phản ứag oxi hóa - khử, quá trình oxi hóa vả quá trình khử bao 
giờ cũng diẽn ra đồng thin. 

B. Trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA (các kim 
loại) có tính khử là chủ yếu. 

c. Một nguyên tố ỏ trạng thái oxi hóa trung gian (giữa trạng thái oxi hóa cao 
nhất và trạng thái oxi hóa thấp nhất của nó) vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử. 

D. Một chất có tính oxi hóa gặp một chất có tính khử nhất thiết phải xảy ra 
phản ứng oxi hóa - khử. 

Cảu 9. Hộ số cân bằng (là các số nguyên tối giản) của phản ứng : 

Ai + HN0 3 -> A1(N0 3 ) 3 + N 2 ơ + H 2 0 lần lượt là 
A. 4, 18,4,3,9 B. 2, 12,2,3,6. 

c. 8 , 30, 8 , 3, 15. D. 8,18, 8,3,9. 


7-OỂKLHOẢKOCM 


97 


httD://sachxua.edu.vn 





Câu 10. Cho m gam bột sắt ra ngoài không khí, sau một thời gian thu được 12 
gam hỗn hợp gồm Fe ; FeO ; Fe 2 0 3 ; Fe 3 0 4 . Hoà tan hỗn hợp này bằng 
dung dịch HNƠ 3 , thu được dung dịch X và 2,24 lít khí NO (đktc). Giá trị 
của m là 

A. 100,8' B. 1,008 c. 10,08 D. 0,1008 

II. Phẩn tự Ịuận (5 điểm) 

Cảu 1.(2 điểm), a) Viết cấu hình electron của các nguyên tử nguyên tố sau : 
p (Z =15), K (Z = 19). 

b) Hãy cho biết số elecưon ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên, từ đó 
nêu tính chất cơ bản của các nguyên tố Photpho, Kali. 

Câu 2.(3 điểm). Hòa tan hoàn toàn 16,2 gam kim loại R bằng dung dịch HNO 3 thu dược 
5,6 lít (đktc) hỗn hợp A gồm NO và N 2 . Biết khôi lượng của A bằng 7,2 gam. 

a) Xác định R. 

b) Tính thể tích dung dịch HN0 3 2 M cần dùng. 

ĐỀ SỐ 2 (,) 

I. Phần trắc nghiệm (5 diêm) 

Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là 

A. nơtron và electron B. electron, proton và nơtron 

C. electron và proton D. proton và nơtron 

Câu 2. Các nguyên tố xếp ỏ chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là 

A. 6 B. 4 c. 3 D. 5 

Câu 3. Độ âm điện cùa dãy các nguyên tố : Na(Z = 11), Mg(Z = 12), A1(Z = 13), 
P(Z = 15), C1(Z =17) biến đổi theo chiểu nào sau đây ? 

A. Giảm B. Không thay đổi 

c. Tăng D. Vừa giảm vừa tảng 

98 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 4. X, Y, z là 3 nguyên tô' ở cùng một chu kì và thuộc 3 nhóm A liên tiếp. 
Tổng số hạt mang điện trong hạt nhản của 3 nguyên tử nguyên tố trên là 48. 
X, Y, z thuộc các nhóm 

A. LA, IIA, IIIA B. ILA, UIA, IVA 

c. rVA, VA, VIA D. VA, VIA, VIIA 

Câu 5. Ion X có cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 6 . Trong bảng tuần hoàn X nằm ở 
A. chu kỳ 3, nhóm UA B. chu kỳ 2, nhóm VĨIA 

c. chu kỳ 2, nhóm VIA D. chu kỳ 2, nhổm IIA 

Câu 6. Nguyên tố cacbon có 2 đồng vị là 12 c và l 3 C, khôi lượng nguyên tử trung 
bình của c là 12,011 đvC. Phần trăm số nguyên từ của đồng vị i3 C là 
A. 22% B. 1,1% 

c. 11 % Đ. 17% 

Câu 7. Trong phân tử NH 3 sô cặp e chưa tham gia liên kết của N là 
A. 3 . B. 2 

c. 1 D. 4 

Câu 8 . Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể điều chế oxi bằng cách nhiệt 
phân một số muối như sau : 

a) 2KMn0 4 -^4 K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 

b) 2 KCIO 3 2KC1 + 30 2 

c) 2 KNO 3 -A 2KN0 2 + 0 2 
Các phản ứng này có điểm chung là 

A. oxi trong hợp chất bị oxi hóa từ số oxi hoá -2 lên số oxi hoá 0. 

B. oxi trong hợp chất bị khử từ số oxi hoá 0 xuống số oxi hoá - 2 . 

c. oxi trong hợp chất bị oxi hóa từ số òxi hoá 0 xuống số oxi hoá - 2 . 

D. oxi trong hợp chất bị oxi hóa từ số oxi hoá -1 lên số oxi hoá 0. 


99 


httD://sachxua.edu.vn 





Càu 9. Cho phương trình phản óng : KMn0 4 + HC1 A + B + c + D. 
Sản phẩm A, B, c, D và hệ số cân bằng của các chất từ trái qua phải là 


A. KC1, MnCl 2> Cl 2 , H 2 0 


B. KC1, Mn0 2 , Cl 2 , H 2 0 


c. KC1, MnCl 4 , á 2 , H 2 0 


D. KC1, MnCl 2 , Cl 2 , H 2 Ơ 


2, 16, 2, 2, 5, 8 
2, 8,2,2, 3,4 
2, 16, 2,2, 3, 8 
2, 16, 2, 2, 5, 8 


Càu 10. Hòa tan 2,16 gam FeO trong dung dịch HNO 3 dư, thu được V lít khí NO 
duy nhất ở đktc. Giá trị của V là 


A.2,24 B. 0,336 c. 0,224 D. 3,36 


II. Phần tự luận (5 điểm) 

Câu 1. (2,5 điểm). Tổng số các loại hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) của 
nguyên tố R là 58, trong đó số hạt mang điện nhiễu hơn số hạt không mang 
điện là 18. 

a) Tính số khối của nguyên tử R. 

b) Viết cấu hình electron của R từ đó cho biết tính chất cơ bản của R. 

Câu 2. (2,5 điểm). Cho 11,2 lít hỗn hợp A gồm clo và oxi phản ứng vừa đủ với 
16,98 gam hỗn hợp B gồm Mg và Aỉ tạo ra 42,34 gam hỗn hợp sản phẩm. 

a) Viết phương trình các phản ứng xảy ra. 

b) Xác định thành phần khối lượng của Mg, AI trong hỗn hợp B. 


100 


httD://sachxua.edu.vn 





HỌC KỲ II 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT 
ĐỂ SỐ 1 
(Sau chương 5) 

í. Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm dể điểu chế clo nên dùng 

A. Mn0 2 , dung dịch HC1 loãng. 

B. KMn0 4 , dung dịch HC1 đậm đặc. 

c. KMn0 4 , dung dịch H 2 S0 4 loãng và dung dịch NaCl. 

D. Điện phân nóng chảy NaCl. 

Càu 2. Phản ứng hóa học nào sau dây chứng tỏ HC1 có tính khử ? 

A. HC1 + NaOH —» NaCl + H 2 0 

B. HC1 + Mg -> MgC) 2 ■+ H 2 

C. 4HC1 + Mnơ 2 -> MnCỈ 2 + Cl 2 + 2H 2 Ơ 

D. HQ + NH 3 -> NH 4 C1 

Càu 3. Để khử một lượng nhỏ khí clo không may thoát ra trong phòng thí nghiệm, 
người ta dùng hoá chất nào sau đây ? 

A. Dung dịch NaOH loãng. B. Dung dịch Ca(OH) 2 

c. Dung dịch NH 3 loãng D. Khí H 2 . 

Câu 4. Thuốc thử để nhận ra khí HC1 là 

A. ho tinh bột. B. dung dịch NaOH. 

C. phenolphtalein. D. giấy quỳ tím ẩm. 

Câu 5- Lọ (thủy tinh trong suốt) đựng chất nào sau đây có màu tứn ? 

A. Khí F 2 B. Khí Cl 2 C. Hơi Br 2 D. Hời I 2 


101 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 6 . Phản ứng nào sau đây không xảy ra ? 

A. HC1 + NaOH -> NaCl + H 2 Ơ 

B. HC1 + NaN0 3 -> NaQ + HNO 3 

c. 2HƠ + CaC0 3 -> CaCl 2 + C0 2 + H 2 0 
D. 2HQ + CuO -» CuCI 2 + H 2 0 

Câu 7. Có 2 dung dịch axit HC1 có nồng độ 10% và 3%. Để thu được dung dịch HC1 
mới có nồng độ 5 % ứù phải trộn chúng theo tỉ lệ khối lượng là 

A. 2 : 3 B. 2 : 2 C. 2:5 D. 3 : 2 

Câu 8 . Hòa tan hoàn toàn 20 g hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit HC1 dư thấy 

có 11,2 lít khí thoát ra (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X khối 

lượng muối khan thu được là 

A. 55,5 g. B. 91,0 g. c. 90,0 g. D.7ì,0g. 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Cầu 1. (2 điềm). Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch HC1, HI, 
NaCl, KI và NaOH. 

Câu 2. (4 điểm). Cho m gam hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với dung dịch HC1 dư, 
thu được 7,84 lít H 2 (đktc). Mặt khác, để phản ứng vừa đủ với m gam hỗn 
hợp ưên cần 8,96 lít Cl 2 (đktc). 

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

b) Tính m và % khối lượng các kim loại trong hỗn hợp. 

ĐỀ SỐ 4 

(Sau chương 6) 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm) 

Câu 1. Lưu huỳnh ià phương (So) và lưu huỳnh đơn tà (Sp) là 

A. hai dạng thù hình của lưu huỳnh. B. hai đồng vị của lưu huỳnh, 

c. hai đổng phân của lưu huỳnh. D. hai hợp chất của lưu huỳnh 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 2. Người ta có thể điều chế khí H 2 S bàng phản ứng nào dưới đây ? 

A. CuS + HC1 B. FeS + H 2 S0 4 loãng 

c. PbS + HNO 3 D. ZnS + H 2 S0 4 đặc 

Câu 3. Cho FeC0 3 tác dụng với H 2 S0 4 dặc nóng, du. Sản phẩm khí thu được là 
A. C0 2 và S0 2 B. H 2 S và C0 2 c. sơ 2 D. C0 2 

Cảu 4. Dùng H 2 S0 4 đặc có thể làm khô khí nào dưói đây? 

A. H 2 S B. NH 3 C. C0 2 D. hi 

Cảu 5. Dung dịch H 2 S để lâu ngày trong không khí thường có hiện tượng 
A. chuyển thành mầu nâu đỏ. B. bị vẩn đục, màu vàng. 

C. trong suốt không màu D. xuất hiện chất rắn màu đen 

Câu 6 . Thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt các lọ đựng riẽng biệt khí S0 2 và C0 2 ? 
A. Dung dịch brom trong nước B. Dung dịch NaOH 
c. Dung dịch Ba(OH ) 2 D. Dung dịch CaCl 2 

Câu 7. Hơ nóng lá Ag, sau đó cho vào binh khí ozon. Sau một thời gian thấy khối 
lượng lá Ag lãng lên 2,4 gam. Khối lượng O 3 đã phản ứng với lá Ag bằng 
A. 2,4 gam B. 7,2 garn c. 14,4 gam D. 21,6 gam 

Câu 8. Đun nóng 8,1 gam AI và 9,6 gam s (không có không khí) thu được hỗn 
hợp A. Ngâm A trong dung dịch HC1 dư thu được V lít hỗn hợp khí B. 
Giá trị V (đktc) bằng 

A. 5,60 B. 6,72 c. 8,96 D. 10,08 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1. (3 điểm). Trình bày tính chất hóa học của H 2 S0 4 . Cho ví dụ. 

Cáu 2. (3 điểm). Cho 10,2 gam hổn hợp X gồm Ai, Mg vào H 2 SƠ 4 loãng, dư thu 

được 11,2 lít khí (đktc). Cũng lấy 10,2 gam X phản ứng vói H 2 SƠ 4 đặc, 
nóng, dư thì thu được V lít khí S0 2 . 

a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu. 

b) Tính V. 


103 


httD://sachxua.edu.vn 




ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

(Sau chương 7) 

Thời gian làm bài 45 phút 
ĐỀ SỐ 1 

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm) 

Cảu 1. Thuốc thử dùng để nhận biết 3 dung dịch NaCl, HC1 và HNO 3 là 

A. quỳ tím, dd AgN0 3 . B. quỳ tím. 

c. dd AgN0 3 . D. đồng 

Câu 2. Phương trình phản ứng nào sau đây sai ? 

A. F 2 + H 2 0 HF + HFO B. Cl 2 + H 2 0 <=± Ha + HCIO 

C. Br 2 + H 2 0 HBr + HBrO D. 2Fe + 3CÌ 2 -> 2FeQ 3 

Cảu 3. Cho 0,54 g một kim loại A có hóa ưị không đổi tan hoàn toàn trong dung 
dịch HQ thu được 0,672 lít khí (đktc). Kim loại đó là 

A. Fe B. Zn C. AI D. Mg. 

Cảu 4. Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí S0 2 (đktc) vào 150 ml dung dịch NaOH 
IM. Cô cạn dung dịch ở áp suất và nhiệt độ thấp thì thu được 

A. hỗn hợp hai muối NaHS0 3 , Na 2 S0 3 . 

B. hỗn hợp hai muối NaHSO,. Na 2 S0 3 và NaOH dư. 
c. hỗn hợp hai chất NaOH, Na 2 S0 3 . 

D. các phương án trên đểu sai. 

Câu 5. Từ Cl 2 , Fe, K và H 2 0 cò thể điều chế được những hiđroxit nào ? 

A. KOH, Fe(OH>, , Fe(OH ) 3 B. Fe(OH ) 2 , Fe(OH ) 3 

C. KOH, Fe(OH ) 3 D. KOH, Fe(OH )2 

Cảu 6 . Cho hỗn hợp FeS và FeC0 3 tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 đậm đặc và đun 
nóng, người ta thu được một hỗn họp khí M. Hỗn hợp M gồm 

A. CO và C0 2 . B. H 2 S và C0 2 . 

c. H 2 S và S 0 2 . D. S 0 2 và C 0 2 


httD://sachxua.edu.vn 



Câu 7. Cho càn bằng hoá học : 2S0 2 (k) + 0 2 (k) 2S0 3 ( k) À H < 0 

A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất của hệ 

B. Cân bằng chuyển dịch theo chiểu thuận khi tăng nhiệt độ 

C. Cán bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ 0 2 

D. Cân bằng chuyển dịch theo chiểu nghịch khi giảm nồng độ so 3 

Cảu 8. Dùng hóa chất nào sau đây có thể phản biệt dược hai bình khí oxi và ozon ? 

A. Tàn đóm cháy dờ và lưu huỳnh. 

B. Dung dịch kali iotua và hổ tinh bột. 

C. Tàn đóm cháy dờ và dung dịch kali clorua. 

D. Dung dịch KOH và hồ tinh bột. 

Cảu 9. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ clo có tính tẩy uế ? 

A. 3C1 2 + 2NH 3 —> 6HC1 + N 2 . c. Cl 2 + H 2 0 —» 2HC1 + ị 0 2 . 

c. Cl 2 + H 2 —> 2HQ D Tất cả đều sai. 

Câu 10. Hấp thụ hết V lít (đktc) khí S0 2 bằng dung dịch nước Br 2 dư thu dược 
dung dịch X. Cho .dung dịch BaCl 2 dư vào dung dịch X thì thu được 2,33 
gam kết tủa. Giá trị của V là 

A. 0,112 B. 1,12 C. 0,224 D. 2,24 

il. Phần tự luận (5 điểm) 

Câu 1. (2 điểm). Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hóa sau, ghi 
rõ diều kiện nếu có : 

Mn0 2 —> Cl 2 —# NaC10j —ị 0 2 —> SO-) —> so 3 —> H 2 SO^ —> NaHSO^ 

Cảu 2. (3 điểm): Hoà tan 14,2 gam hỗn hợp muối cacbonat của 2 kim loại A, B 
thuộc phân nhóm chính nhóm DA bằng dung dịch HC1 dư thu được 3,36 lít 
khí C0 2 (đktc) và dung dịch D. 

a) Tính tổng số gam của 2 muối có trong dung dich D. 

b) Xác định 2 kim loại A và B, biết chúng thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bàng 
tuần hoàn. 

c) Tính thắnh phần % theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu. 


105 


httD://sachxua.edu.vn 




I. Phần trắc nghiệm (5 điểm) 

Cảu 1. Để thu khí oxi trong phòng thí nghiệm người ta dùng phương pháp 
nào sau đây ? 

A. Ngửa bình để đẩy không khí B. úp bình để đẩy không khí 

c. Ngừa bình để đẩy nước D. úp bình để đẩy nước 

Câu 2. Cho sơ đổ sau : KX + H 2 S0 4 đặc K 2 S0 4 + HX. Hãy cho biết KX có 
thế là các muối halogenua nào cho dưới đây ? 

A. KF, KC1 và KBr B. KF và KC1 

C. KC1 D. KF, KC1, KBr và KI 

Câu 3. Cho dung dịch chứa a gam HC1 tác dụng với dung dịch chứa a gam KOH, 
thì thu được dung dịch X. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi cho quỳ tím 
vào dung dịch X ? 

A. Quỳ tím chuyển thành màu đỏ 

B. Quỳ tím không chuyển màu 

C. Quỳ tím chuyển thành màu xanh 

D. Không xác định dược 

Câu 4. Cho m gam một hỗn hợp Na 2 C0 3 và Na 2 S0 3 tác dụng hết với dung dịch 

H 2 S0 4 2M dư, thì thu được 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc).có tỷ khối đối với 
hiđro là 27. Giá trị của m là 

A. 12,22 gam. B. 23,2 gam. 

c. ll.ógam. D. 61,1 gam. 

Câu 5. Độ âm điện của các nguyên tố trong nhóm oxi giảm dần theo thứ tự: 

A. Te > Se > s> o B. s > o > Se > Te 

c. o > s > Se > Te D.O>S>Te>Se 

Câu 6. Để phân biệt 4 dung dịch đựng trong 4 lọ mất nhãn NaCl, Ba(OH) 2 , 
Na 2 S0 4 , HC1 có thể dùng 

A. dung dịch AgN0 3 . B. dung dịch H 2 S0 4 . 

/ 

c. dung dịch BaCl 2 . D. quỳ tím. 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 7. Trong phản ứng nào sau đây H 2 0 2 đóng vai trò chất khử ? 

A. H 2 0 2 + FeS0 4 + H 2 S0 4 -> Fe2(S0 4 ) 3 + H 2 0 

B. H 2 0 2 + CI 2 -> 0 2 + HC1 

c. H 2 0 2 + KCr0 2 + KOH K 2 Cr0 4 + H 2 0 
D. H 2 0 2 + KI -> I 2 + KOH 

Câu 8. Cho cân bằng hoá học N 2 + 0 2 2NO AH > 0 

Để thu được nhiều khí NO, người ta có thể 

A. giảm nhiệt độ. B. tăng áp suất. 

c. tăng nhiệt độ D. giảm áp suất. 

Cảu 9. Khi cho axit sunfuric đặc và axit suníuric loãng lần lượt tác dụng với mỗi 
chất dưới đây, trường hợp nào hình thành sản phẩm giống nhau ? 

A. Mg B. Fe(OH) 2 c. Fe 3 0 4 D. CaCƠ 3 

Câu 10. Cho 7,9 gam hỗn hợp kim loại gổm Mg, Fe và AI tác dụng với lượng 
dư dung dịch HC1 thì thu được 6,72 Lít (đktc) khí H 2 và m gam muối. 
Giá trị của m là 

A.29,2 B.22,9 C. 18,55 D. 15,85 

II. Phẩn tự luận (5 điểm) 

Câu 1. Hoàn thành dãy biến hoá sau, ghi rõ diều kiện nếu có : 

FeS 2 S0 2 -^4h 2 S0 4 HCl-^4ci 2 -^4 Br 2 -^4 NaBr 

Câu 2. Nhiệt phân hoàn toàn 15,8 gam KMn0 4 thu được V lít (đktc) khí 0 2 . 
Lượng oxi này cho phản ứng hết với kim loại R (có hóa trị không đổi) thì thu 
đươc 5,92 gam chất rắn X. Cho chất rắn X vào dd H 2 S0 4 loãng, dư thu được 
Ị.,792 lít H 2 (đktc). 

a) Viết các phương t rình phản ứng xảy ra và tính V. 

b) Xác định kim loại R. 

107 


httD://sachxua.edu.vn 







PHẦN II. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DÂN GIẢI 

A. ĐỂ KIỂM TRA THEO NỘI DUNG KIẾN THỨC 

Chương 1 ' 

NGUYÊN TỬ 

ĐỂ KIỂM TRA 15 PHÚT 
ĐÊ SỐ I. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 
(Mỗi càu chọn đúng được 1 điểm) 

Câu 1. c Câu 2. c Câu 3. c Câu 4. D Câu 5. B 

Cảu 6 . A. Số mol C : n r = 

c 12 

=> Số nguyên tử C = ^.6,022.10 23 = 2,509.10 22 (nguyên tử). 

Cau 7. c. m nguyẽn (ù Na - H‘ ra próton 12.m nơtron + 11 .m eleIron 
Vi m proton — lu ; m nơtron ~ lu Ị tn,.[etron ~ 0,00055u nen tttnguyên tử Na ~ 23 u 
4,4 

Câu 8. c. n ct>2 = ^-ị- = 0,l rnol =>n 0 =2n COl =0,2 mol 

Số nguyên tử o = 0.2.6.022.10 23 = 1,2044.10 23 (nguyên từ). 

Cau 9. B. n = n N + n H + n 0 = 2n NH4NO:Ị +4n NH4NOj + 3n NH4N o 3 
= 9n NHiN o 1 =0,09 mol =ì> tổng số nguyên tử = 0,09.6,022.10 23 « 5.420.10 22 . 


httD://sachxua.edu.vn 





Cáu 10. A. n K = mol => số nguyên tử K = -jrr~ -6,022.10 23 = 


39,098 


39,098 


10 23 nguyên tử ^ số electron = ^,0-19 = li^.10- 


39,098 


39,098 


39,098 


khối lượng electron. m = ^^^" -10 23 .9,1094.10 28 = 0,266 g. 
fe 39,098 


ĐỀ SỐ 2. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- NGUYÊN Tố HÓA HỌC - ĐồNG VỊ 
(Mỗi câu chọn đúng được ỉ điểm) 

Câul.A Câu 2. D Cảu 3. c Câu 4. c Cảu 5. D 

Câu 6. B Câu 7. c 

Câu 8 . A. Gọi số p là z ; số n là N. 

_ Í 2 Z + N = 155 fz = 47 w , ns 

TCđỉbàÌ =>{ỈZ-N=33 ;A = z N 

Câu».C. x B[ .2Mtíí^«Ạ. 1W I=*A-.l. 

Càu 10. D. Gọi X là % đồạg vị 65 Cu => % đồng vị 63 Cu = 100 - X. 

— 63.(100-x) + 65.x £JÌ _ 

=> A Cu = " -= 63,54 =>x = 27. 

Cu 100 


ĐÊ SỐ 3. CẤU TẠO Vỏ NGUYÊN TỬ 
(Mỗi câu chọn đúng được 1 điểm) 

Câu l. A Câu 2. B Cảu 3. B Cảu 4. A Cáu 5. c 

Cáu 6. D Càu 7. B. 


109 


httD://sachxua.edu.vn 












Câu 8. B 


Í2Z + N =40 fz = 13 

,, => „ => Y có 13 electron. 

[2Z-N =12 [n = 14 

Lớp 1 có tối đa 2e ; lớp 2 có tối đa 8 e ; lớp 3 có tối đa 8 e => Y có 3 lớp e. 

Câu 9. D. Lớp 1 óó tối đa 2e; lớp 2 có tốỉ đa 8 e; lớp 3 có tối đa 8 e Y có 3 lóp e. 
Số e ở lớp thứ 3 (lóp ngoài cùng) = 17-2-8 = 7. 

Câu 10. B 

Í 2 Z+N = 24 fz = 8 

V „ „ => ( => R có 8 electron. 

[2Z —N = 8 Ịn = 8 

Lớp 1 có tối đa 2e ; lớp 2 có tối da 8 e => R có 2 lớp e => lóp ngoài cùng là lóp L. 


ĐỀ SỐ 4. CẤU HÌNH ELECTRON 
(Mỗi câu chọn đúng được I điểm) 

Câu 1. c Câu 2. A 

Cảu 3. B. z = 15 => có 15 electron => Cấu hình e của X : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 
=> X có 5 eletron ở lóp ngoài cùng. Vậy X là phi kim. 

Câu 4. A. X 2 " : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 => X : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 => X có 16e 

=> z x = 16 =0 X là s. 

Y 2+ : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 => Y : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 => Y có 20e 
=> Z Y = 20 => Y là Ca. 

__ 3 2 10 ~ 18 ’ 

Câu 5. c. Sốpcủa A = - = 20 => Z A = 20 => A là Ca 

1,602.10“ 9 

Cấu h'mh e của B. ls 2 2s 2 sp 2 => số e của B = 6 => Z B = 6 => B là c. 

110 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 6. c. Cấu hình e của 2 õFe : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 

Ị. 

, => phân mức năng lượng cao nhất là 4s. 

Câu 7. B. z x = 13 => X có 13e 

=> cấu hình e của X : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p l => số e hóa trị = 3. 

Câu 8. D 

Càu 9. B. z x = 16 => X có lóe 

2 : Cấu hình e của X : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 => X có 6 e lớp ngoài cùng và là phi kim 

Ị => có thể tạo thành X 2- (để có 8 e ở lớp ngoài cùng); X 2- : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . 

Câu 10. B. Cấu hình e của khí hiếm có dạng : ns 2 np 6 (trừ He : ls 2 ) 

1 I Na + : ls 2 2s 2 2p 6 . 26 Fe 2+ '■ ỉs 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 4s 2 . 

13 A1 3+ : ls 2 2s 2 2p 6 .. CT: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . 

ĐỀ SỐ 5. TỔNG HỢP KIẾN THỨC CHƯƠNG 1 

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm. Mỗi cáu chọn đúng dược I điểm) 

Câu 1. A Cảu 2. c Câu 3. D Câu 4. B Câu 5. A 
Cảu 6 . C 

II. Phần tự luận (4 điem) 

. , Í2Z + N = 18 

Xét X, ta có : r „ => z = N = 6 

1 Ịz = N 

X 2 có tổng số hạt bằng 19 x 2 có N = 6 + 1 = 7 => hai đồng vị là 'gX và 'gX. 

— 12.99 + 13.1 

Mx =-— = 12,01. 

100 


httD://sachxua.edu.vn 






ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT 
ĐỀ SỐ 1 

I. Phần trác nghiệm (7 điểm. Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm) 

Câu 1. A Cảu 2. A Càu 3. c Câu 4. B 

Càu 5. B Câu 6. c Cảu 7. c 
Càu 8 . c. Tổng sô' e trong các phân lớp p của nguyên tử X = 7 
Cấu hình e của X : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p* =>Xcól3e=í>Xlà Al. 

Sô' hạt mang điện của X = 2.13 = 26 => sô' hạt mang điện của Y = 26 + 8 = 34 

=>Zv= 17 => YlàCl. 

Y 2 

Câu 9. D 

Câu 10. B 

Câu 11. A. % B trong H 3 BO 3 = ^^-.100 -17,489 % 

61,81 

Gọi X là % đồng vị 100 -X là % đồng vị 5 °B 

X x.ll + ( 100 -x )10 _ 11 81 

An =- 777 --= 10,81 =>x = 81% % ÌB= 7 - 7 -.17,489 = 14,166%. 

100 5 100 . 

Cảu 12. C. Đặt Ịh=H; jH = D; ]H = T; ‘g0 = 0; ‘Ịo = 0’; =0” 

Các phân tử nước có thể viết được : 

H 2 0 ; H 2 0’; H 2 0" D 2 0 ; D 2 0'; D 2 0" T 2 Ơ ; T 2 0'; T 2 0" 

HDO ; HTO ; DTO HĐO'; HTO'; DTO' HDO” ; HTO"; DTO" 

Câu 13. Đ 

Í2Z A +2.2Z B =44 ÍZ a =6 
\2Z b - 2Z a =4 \z b =8 

112 


httD://sachxua.edu.vn 







Câu 14. A. X có tổng số e ờ các phân lớp p là 8 => X : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 
=> X có 14e => số hạt mang điện của X = 2.14 = 28. 

=> Số hạt mang điệnc của Y = 28 - 12 = 16 Y có = 8e => Y : ls 2 2s 2 2p 4 . 

2 


n. Phần tự luận (3 điểm) 

■(2Z A +N A ) + (2Z B +N B ) = 191 
a) ị(2Z A + N a )-(2Z b +N b ) = 153: 
N a =10N b 


2Z a +N a =172 

2Z b +N b =19 

N a =10N b 


Vì 1 1,5 => 

z 


Z A =51 
N a =70 ; 
Z b =6 : 
N b =7 


ị A là 12 ỊSb 
ỊB là l ịc 


b) Cấu hình e của : 5 ,Sb : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p ố 3d 10 4s 2 4p 6 4d 1O 5s 2 5p 3 ; 6 C: ls 2 2s 2 2p : 


2 ~ 2~_2 


ĐÊ SỐ 2 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm. Mỗi câu chọn dứng được 0.5 điểm) 

Câu 1. c Cảu 2. c Càu 3. B Câu 4. D Câu 5. D 

Cảu 6 . D Câu 7. B Câu 8 . D Cảu 9. B 

Cảu 10. B 


Số hạt mang điện trong PO 4 = 2Zp + 4.2Zo + 3 = 2.15 + 8.8+ 3 = 97 
Cảu 11, c 


Xét X[ có: 


Ị2Zx 1 +N Xj =18 [Z X) =6 

K =N Xj 1 N X,=6 


=> A X) = 12 


ííễkuioahọcis 


113 


httD://sachxua.edu.vn 





x 2 là đồng vị của Xị => Z Xj =Z Xj =6 ; 2Z Xỉ +N Xj = 20=> N Xĩ = 8=> A Xí = 


— 50.12 + 50.14 

Ay =-— -=13. 

x 100 

Câu 12. B. Ã Ar = 0 ’ 34 - 3 - 6 ± Ọ ^ 38 - ^ 99 ’ 6 A 3 = 39,98 =>A 3 = 40. 


100 


Càu 13. c. Đặt l ịc = c ; *|c = c ; ‘|o = o ; l ịÓ = O' ; ‘|0 = O" 
Các loại phân tử C0 2 có thể viết được : 

C0 2 ; CO ' 2 ; CO " 2 C0 2 ; C'0 ' 2 ; c0 " 2 


COO’; COO”; C0'0" 


COO’; COO"; CO’O m 

Câu 14. A 

Í 2 Z + N = 115 íz = 35 A 
[2Z-N = 25 Ịn = 45 

n. Phần tự luận (3 điểm) 

a) 


ÍN m =Z m +4 

[N m =Z M +4 

Z X =N X 

Z X =N X 

Z M +2Z X =58 => • 

Z M +2Z X =58 

0 1667 

2Z m +4 

.Zm + ^m + 2(Z x + N x ) 

[(Z m + 2Z x ) + (N m + 2N x ) 


= 0,4667 


n m = Z m +4 
Z X =N X 
' Z m +2Z x =58 


2Z m + 4 


(Z M + 2Z X ) + (Z M + 2Z X + 4) 


= 0,4667 


114 


httD://sachxua.edu.vn 














'N m =Zm + 4 

ÍZ m =26 

Z X =N X 

N m =30 

Z m+ 2Z x =58 

=> 

z x = 16 

2 Z m + 4 - 0,4667 

N x = 16 

158 + 58 + 4 



Mlà*Fe 

Xlàgs 

MX 2 làFeS 


2 


b) 26 Fe: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 => có 2 clectron hoá trị. 
16 s : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 => có 6 electron hoá trị. 



Chương 2 —— 

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TÔ HÓA HỌC 

VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

ĐỀ SỐ 1. BÀNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC 
(Mỗi câu chọn đủng được I điểm) 

Câu 1. B Cảu 2. c Câu 3. D 

Câu 4. C 

Các nguyên tố thuộc chu kì 2 : B (Z = 3); c (Z = 6); o (Z = 8) và Ne (Z = 10). 
Câu 5. c Câu 6. D Càu 7. A Câu 8. D 

Câu 9. D Càu 10. B 


115 


httD://sachxua.edu.vn 











ĐÊ SỐ 2. SỰBIẾN ĐỔI TưẦN hoàn cấu hình ELECTRON 
NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC 
(Mỗi câu chọn đúng được I điểm) 

Càu 1. A Câu 2. B Câu 3. A Câu 4. c Câu 5. B 

Cáu 6. D Câu 7. A Câu 8. c Cáu 9. B Cảu lô. A 

ĐỀ SỐ 3. SựBIÊN ĐỔI TUẦN hoàn tính chất 
CỦA CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC. ĐỊNH LUẬT TUẦN hoàn 
(Mỗi câu chọn đúng được 1 điểm) 

Câu 1. B 

Câu 2. A. Na, s, C1 thuộc cùng chu kì 3 (và theo thứ tự từ trái sang phải) => bán 
kinh nguyên tử giảm theo dãy Na > S > Cl. 

C1 và F thuộc cùng nhóm V1IA => bán kính nguyên tử giảm theo thứ tự C1 > F. 
Câu 3. D 

Câu 4. D. R và T đểu thuộc chu kì 3 (vì cùng có 3 lớp e) và R đứng trước T. 

Cảu 5. A Cáu 6. D Cãụ 7. c Câu 8. D 

Cảu 9. B Cảu 10. B 

ĐỀ SỐ 4. Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC 
(Mỗi cảu chọn đúng được I ẩiểm) 

Câu L A Câu 2. C Cảu 3. A 

Câu 4. D. Tổng số proton, nơtron, electron trong nguyên tử bằng 21 => số e < 7 
=> có 2 lớp e. Nguyên tố thuộc nhóm VA => nguyên tử có 5 e lớp ngoài cùng 
=> cấu hình e ls 2 2s 2 2p 3 . 

116 


httD://sachxua.edu.vn 





Câu 5. A 


Cảu 6 . D. Từ cấu hình e => X và z thuộc cùng chu kì, X đứng sau z. 

Y và X thuộc cùng nhóm IA, Y đứng sau z 
=> tính kim loại tảng dần ĩheo thứ tự X < z < Y. 

Câu 7. A Câu 8 . c 

Câu 9. A. Từ cấu hình e => X, Y, z thuộc cùng chu kì và xếp theo thứ tự X, Y, z 

=> tính bazơ của các hiđroxit giảm dần theo dãy XOH > Y(OH ) 2 > Z(OH >3 

Câu 10. D. Hai chu kì liên tiếp, cùng nhóm A nên chúng cách nhau 8 hoặc 18 
nguyên tố. 


1 Zx + Z Y — 30 

[z y -z‘=8 : 


Ịz x -11 

Zv=19 


X là Na, Y là K. 


1 Zỵ + Zỵ — 30 

[z y -Z x =18 


z x =24 : 

[Zy =6 : 


(Loại) 


ĐÊ KIỂM TRA 45 PHÚT 
ĐỀ SỐ 1 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm. Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm) 

Câu 1. D 

Câu 2. D. Cấu hình e của M 2+ 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 

=> cấu hình e của M ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 => M thuộc chu kì 4, nhóm IIA. 

Câu 3. C Câu 4. A 

Câu 5. D. X, z, T thuộc cùng một chu kì (chu kì 3) và T đứng trước z, z đứng 
trước X => tính phi kim tăng dần theo dãy. T < z < X. 


117 


httD://sachxua.edu.vn 



X, Y thuộc cùng một nhóm A(nhóm VILA) và Y đứng trước X => tính phi kim 
giảm theo thứ tự : Y > X. Do đó tính phi kim của 4 nguyên tố giảm theo thứ tự : 

T<z< x< Y. 

Cảu 6. B. x, Y thuộc cùng một chu kì và ở hai nhóm A kế tiếp nhau nên chũng-ỗ 
hai ô kê' tiếp. 

ÍZ X +Z Y =23 ÍZ X =I1 

^ịz Y -Z x =l ^ịz Ỵ =n 

Í x • 1s 2 2s 2 2d 6 3s' 

=> X, Y thuộc chu kì 3, nhóm IA và HA. 

Z Y :ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

Câu 7. D 
Càu 8. B 

Câu 9. c. R có 16 proton => R có 16 electron 

Cấu hình e của R : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 => R có 6 e thuộc phân lớp s. 

Câu 10. A 
Câu 11. A 


Z x + Z Y +Z z =16 

z x =8 

Z x — Zy =1 => • 

Zy =7=> ■ 

3Z X + Z Y +1 = 32 

z 2 =l 


XsO 

Z Y =7=> <ịY=N => độ âm điện giảm dần theo thứ tự X>Y>Z. 
Z@H 


Câu 12. D. Oxit cao nhất của R có dạng R 2 0 7 
=> hợp chất khí của R vói hiđro có dạng RH 

=> %H = —. 1 00% - 2,74 =i> R = 35,5 => R là Clo, thuộc chu kì 3, nhóm VUA. 
1 + R 

Câu 13. B. Hợp chất khí có dạng RH 4 =5 oxit cao nhất có dạng : R0 2 


%o=- 


2.16 
R + 2.16 


. 100% = 53,33 => R = 28 => R là Si. 


118 


httD://sachxua.edu.vn 









Câu 14. c. n H =^ = 0,2 mol 
Hỉ 22,4 

2Y + 2nH 2 0 —* 2Y(OH) n + nH 2 T 

mol 0,2 mol 

n 


_ 0,4 

n Y = —— mol 
n 


Y = —- = 20n 
0,4 


Gia trị phù hợp n = 2; My = 20 => Y là Ca X là Mg (vì Y nằm sau X). 

II. Phần tự luận (3 điểm) 

a) Gọi z x , Zy lần lượt là số proton của X và Y. Ta có các hệ : 


1 z x + Zy — 30 

i Z Y-z x =8 


[Z x +Z Y =30 
Zy-Z x =18 


Z x =ll 
[z y =19 


z x =6 
Zy = 24 




[X ỉà Na 
ỈY là K 

[X làC 
Y là Cr 


loai 


Y : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' 


b) X: ls^s^p^s 1 

c) X, Y là kim loại điển hình. 

d) Tính kim loại của X < Y ; độ âm điện của X < Y. 


ĐỀ SỐ 2 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm. Mỗi càu chọn đúng dược 0.5 điểm) 

Cảu 1. c. 20 X có cấu hình e ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 => X thuộc chu kì 4, nhóm IIA 
Câu 2. B. Y - có cấu hình e : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 . 

=> Y có cấu hình : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 => Y thuộc chu kì 3, nhóm VIIA. 


119 


httD://sachxua.edu.vn 







Câu 3. A. Cấu hình e của R là ls 2s 2p 3s 3p => R thuộc nhóm VIA, chu kì 3. 

=> công thức hợp chất khí với hiđro và công thức oxit cao nhất của R là RH 2 , R0 3 . 
Cáu 4. B Câu 5. A Câu 6. A 

Câu 7. B. X, Y và z có các lớp electron lớp ngoài cùng lần lượt là 3p 3 ; 3p 4 
và 3p 5 => X, Y, z thuộc cùng chu kì 3 và thuộc 3 nhóm A liên tiếp (Va, 
VIA và VIIA)=> tính axit tãng dần theo dãy H 3 XO 4 < H 2 Y0 4 < HZ0 4 . 

Cảu 8. B Càu 9. A 

Câu 10. c. Từ cấu hình e của X => X là kim loại thuộc nhóm IIA => X tạo được 
ion x 2+ => cấu hình e của X 2+ : ls 2 2 s 2 2 p 6 . 

Cáu 11. A. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố nhóm VIA có dạng : H 2 X. 

d H 2 x/H 2 = = 17=>X = 32=*XlàS=>hợp chất là H 2 S. 

Cảu 12. B. Oxit cao nhất của R có dạng RO 3 
hợp chất khí của R với hiđro có dạng RH 2 

=> %H = —^—.100% = 5,882 => R = 32 
2 + R 

:=> R là lưu huỳnh, thuộc chu kì 3, nhóm VIA. 

Câu 13. B. Hợp chất khí có dạng YH 3 => oxit cao nhất có dạng : Y 2 0 5 

=> %0 = —^— .100% = 56,33 => Y = 31 => Y là p. 

2Y + 5.16 

Cảu 14. B. 2Z + N = 28 mà z < N => 3Z < 28 <=> z < 9,33 
Nguyên tố thuộc nhóm VIIA => có 7 e ở lớp ngoài cùng => z > 9 
=> z = 9 ; N = 10 => Nguyên tử khối = 19. 

120 


httD://sachxua.edu.vn 






II. Phần tự luận {3 điểm) 

a ) n H, = Ặtt = 0,15 mol 
Hỉ 22,4 

Gọi M là công thức tương đương của hỗn hợp 2 kim loại kiềm 
2M + 2H 2 0—> 2MOH + H 2 t (1) 

0,3 mol 0,15 mol 

_ g 5 

Theo phương trình (1) => n^ = 0,3 mol M = — = 28,33 

0,3 

Hai kim loại kiềm ờ 2 chu kì liên tiếp nên chúng là Na (M = 23) và K (M = 39) 


2Na + 

2H 2 0—> 

2NaOH + 

H 2 t (2) 

X mol 



- mol 

2 

2K + 

2H 2 0—> 

2NaOH + 

H 2 Ĩ (3) 

y mol 



*moi 

2 


Gọi n Na = X (mol); n K = y (mol) 

23x + 39y = 8,5 f x = 0)2 • 

Hị + X = 0,15 Hy~0,l 

[2 2 L 

=> % Na = 100% - 54,12% ; %K = ^^.100% - 45,88%. 

8,5 8,5 


httD://sachxua.edu.vn 







Chương 3 


LIÊIM KẾT HÓA HỌC 


ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 

ĐỀ SỐ 1. LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION 
(Mỗi câu chọn đúng dược 1 điểm) 

Câul.B Cảu 2. A Câu 3. D Câu 4. B Câu 5. c 

Câu 6. D Câu 7. c Cáu 8. A Cảu 9. c Câu 10. B 


ĐỀ SỐ 2. LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ 
(Mỗi cáu chọn đúng được 1 điểm) 

Càu 1. D Cảu 2. c Cảu 3. B Cãu4.C Câu 5. B 

Càu 6. c Cảu 7. D Câu 8. A Câu 9. D Cảu 10. c 


ĐỀ SỐ 3. TINH THỂ NGUYÊN TỨVÀ TINH THỂ phân tử 
(Mỗi câu chọn đúng được 1 điểm) 

Câu 1. A Câu 2. A Câu 3. B Cảu 4. D Cảu 5. D 

Câu 6. B Câu 7. Đ Câu 8. D Câu 9. D Câu 10. B 


ĐỀ SỐ 4. HÓA TRỊ VÀ số OXI HÓA 
(Mỗi cảu chọn dũng được 1 điểm) 

Câu 1. A Cáu 2. D Cảu 3. A Câu 4. B 

Câu 6. A Cảu 7. c Câu 8. B Câu 9. c 


Cảu 5. D 
Câu 10. c 


122 


httD://sachxua.edu.vn 




ĐÉ SỐ 5. TỔNG HỢP KIẾN THỨC SAU CHƯƠNG 3 

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm. Mỗi câu chọn đúng được 1 điểm) 

Câu 1. c Câu 2. c Cảu 3. B Câu 4. D Cân 5. A 
Câu 6. B 

II. Phần tự luận (4 điểm) 

a) Có thể tạo thành các chất vô cơ : co, C0 2 , H 2 0, H 2 C0 3 

b) Công thức electron và công thức cấu tạo : 


Phân tử 

Công thức electron 

Công thức cấu tạo 

CO 


c—0 

co 2 

'C"0::c 
•• •• 

o 

11 

o 

II 

o 

h 2 0 

/Ố*. 

H • • H 

H" 0 "„ 

h 2 co 3 

H: 0 • 

• • • 

;c::ộ. 

H ■ Ọ: 

H-0 

> =0 

H—0 


ĐỀ KlỂM tra 45 PHỨT 
ĐỀ SỐ 1 

I. Phần trắc nghiêm (7 điểm. Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm) 

Câu 1. D Càu 2. C Càu 3. B 

Câu 4. c. X có 19 proton => X thuộc ô 19 của bảng tuần hoàn => X là K 
Y có 17 proton => X thuộc ô 17 của bảng tuần hoàn => Y Là C1 
Liên kết giữa K và C1 (trong hợp chất KC1) là liên kết ion. 

Cảu 5. B Câu 6. c Câu 7. D Cáu 8. A Câu 9. B 

Cảu 10. A Câu 11. c Câu 12. B Câu 13. c Cáu 14. D 


123 


httD://sachxua.edu.vn 













II. Phần tự luận (3 điểm) 

|Z A + 3Z B + 2 = 42 fZ A = 16 [A a = 32 
1^’A = 2Zb [Zg=8 |a b =16 

b) A : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 ; B : ls 2 2s 2 2p 4 


c) A = s ; B = o ; AB 2 = S0 2 




Liên kết cộng hóa trị phân cực (1 liên kết ơ, 1 liên kết Tĩ) và liên kê 


ĐỀ SỐ 2 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) 

Câu 1. c Câu 2. c Cảu 3. D Câu 4. D 
Câu 5. A 

XcóZ = 8=>XlàO;YcóZ=ll=>YlàNa . 

Liên kết giữa Na và o (trong hợp chất Na 2 0) là liên kết ion. 
Câu 6 . D 

Công thức cấu tạo của NH 4 CI nhu sau : 


r H 1 

© 



1 

© 



H—N-^H 

1 

C! 



i 

L H J 




Câu 7. A 

Cảu 8 . B 

Càu 9. c 

Câu 10. B 

Câu 12. A 

Cáu 13. B 

Câu 14. A 



124 


:t cho nhận. 


Câu 11. B 


httD://sachxua.edu.vn 





n. Phần tự luận (3 điểm) 


a) 


Zỵ + Zy + Z z — 1 6 

z x -Z Y = 1 
3Z X + Zỵ +1 = 32 


z x =8 

Z y =7 => X là o, Y là N, z là H. 

z‘=l 


b) gO: ls 2 2s 2 2p 4 


7 N: ls 2 2s 2 2p 3 


|H : ls 1 


c) Hợp chất YZ 3 là NH 3 , z 2 x là H 2 0. Chúng có công thức electron và công thức 
cấu tạo như sau : 


Phân tử 

Công thức electron 

Công thức cấu tạo 



H—N—H 

nh 3 

H : N : H 

ỉ 


H 

H 

h 2 o 

:ơ. 

/°\ 


H H 

H H 


Chương 4 


PHẢN ÚNG OXI HÓA KHỬ 


ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT 
ĐÊ SỐ 1. PHẢN ÚNG 0X1 HÓA - KHỬ 
(Mồi câu chọn đúng được I điểm) 

Câui.B Câu 2. D Càu 3. B Cảu 4. A Cảu 5. A 

Câu 6. A Cáu 7. c Càu 8. D Cảu 9. A Câu 10. A 

125 


httD://sachxua.edu.vn 













ĐỀ SỐ 2. PHÂN LOẠI PHẢN ÚNG TRONG HÓA HỌC VÔ cơ 


(Mỗi câu chọn đúng được ỉ điểm) 

Câu 1. A Càu 2. D Càu 3. c Câu 4. D Càu 5. D 

Câu 6. C Càu 7. c Càu 8. B Cáu 9. D 

Câu 10. B. n Fe = 0,1 mol 


Fe + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 T (1) 

0,1 mol 0,1 mol 

10FeSO 4 + 2KMn0 4 + 8H 2 S0 4 -> 5Fe 2 (S0 4 ) 3 + 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 8H 2 0 
0,1 mol 0,02 moi 


=> V = 0,02. 0,5 = 0,04 lít = 40 ml. 


ĐỀ SỐ 3. LUYỆN TẬP. PHẢN ÚNG 0X1 HÓA KHỬ 
(Mỗi cãu chọn đúng được I điểm) 

Câu 1. B Câu 2. A 

Câu 3. A. Phản ứng : 2HC1 + Fe FeCl 2 + H 2 và 6HC1 + 2A1 2A1C1 3 + 3H 2 

Câu 4. B. 4Mg + 10HNO 3 -» 4Mg(N0 3 ) 2 + NH 4 N0 3 + 3H z O 
=> có 1 phân tử HN0 3 bị khử để tạo thành NH 4 N0 3 
=> sô' phân tử HN0 3 đóng vai trò môi trường =10-1 = 9. 

Cảu 5. D 

Câu 6. D. 2S0 2 + 0 2 -> 2.S0 3 
S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 H 2 S0 4 + 2HBr 

3S0 2 + 2KMn0 4 + 2H 2 0 K 2 S0 4 + 2Mn0 2 + 2H 2 S0 4 

Câu 7. c 


126 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 8 . A. CuFeS 2 -4 Cu + Fe + 2 s + 13 
Câu 9. A 

3Fe 3 0 4 + 28 HNO 3 -> 9Fe(N0 3 ) 3 + NO + 5H 2 0 

2NO + 0 2 -> N0 2 

4N0 2 + 0 2 + 2H 2 0 -> 4HN0 3 

+ 8/3 +3 0 -2 

Từ các phản ứng trên nhận thấy sau phản ứng : Fe —> Fe ; O—» o 

n n , = ~rz— = 0-15 mol => no = 0,3 mol 
° 2 22,4 

0 -2 

o + 2 e -» o 

0,3 mol 0,6 mol 

+ 8/3 +3 

3 Fe-» 3Fe + le 

0,18 mol 0,6 mol 


Theo định luật bảo toàn electrorì thi số e mà o nhận = số e mà Fe nhường 
=> n.,„= 0,18 mol => n Fe o = 0,6 mol => m = 0,6 X 232 = 139,2 g. 

Fe ’ 4 

2.24 

Câu 10. c. n Y = = 0,1 mol 


22,4 



Gọi số mol NO và NG 2 lần lượt là X và y => 


Gọi hóa trị của M là n 

Cách L Giải theo phương trình hoá học 

3M + 4n HN0 3 —> 3M(N0 3 ) n + nNO + 2nH 2 0 (1) 


0,15 


moi 


0,05 mol 


n 


127 


httD://sachxua.edu.vn 






M + 2n HN0 3 -» M(N0 3 ) n + nN0 2 + nH 2 0 


(2) 


0,05 


mol 


0,05 mol 


0,15 . 0,05 0,2_, 

Theo (1), (2) => n M = + ----- = —— mol 

n n 


n 


6,4 


M = = 32n. Giá trị phù hợp n = 2 ; M m = 64. Vậy M là Cu. 


Cách 2 : Theo dinh luật bảo toàn electron 

Ta có sơ đồ M + HNO 3 M(N0 3 ) n + NO + N0 2 + H 2 0 

0 +n +5 +2 +5 +4 « 

Như vậy sau phản ứng M —»M ; N —»N và N —»N 

+5 

Theo định luật bảo toàn electron thì số e mà N nhận bằng số e mà M cho. 

+5 +2 +5 +4 

N + 3e-> N N + le-> N 

0,15 mol 0,05 mol 0,05 mol 0,05 mol 


0 

M 


-> M + ne 


0,2 0,2 

—— mol 0,2 mol => n M - 
n n 


M = 32n => n = 2, M = 64. 


ĐÊ SỐ 4, ÔN TẬP VỂ PHẢN ÚNG OXI HÓA KHỬ 
(Mỗi câu chọn đúng được ỉ điểm) 

Câu 1. A Câu 2. c Câu 3. B Câu 4. c Câu 5. 

Câu 6. c. Các phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử là ( 1 ), (2), (4), (5), ( 6 ) 

Cảu 7. B 


128 


httD://sachxua.edu.vn 










Câu 8 . B. 3FeC0 3 + IOHNO 3 -4 3Fe(N0 3 ) 3 + NO + 3C0 2 + 5H 2 0 
Tỉ iệ số phẩn tử HN0 3 là chất oxi hóa và là môi trường là 1 : 9 
Cảu 9. A. Ta có sơ đồ phản ứng : 

Fe + 0 2 -4 FeO, Fe 2 0 3 , Fe 3 0 4 + HN0 3 -4 Fe(N0 3 ) 3 + NO + H,0 

0 +3 0-2 +5 +2 

=> Sau phản ứng Fe -4 Fe ; o -4 o ; N —> N 

^ 3 — m 

Theo định luật bảo toàn khối lượng =ì> mo = 3 - m no = — moi 

16 

0 5Ó 

n M n - -—— = 0,025 mol => n .2 = 0,025 mol; n Fe = moỉ 
N0 22,4 N he 56 


♦5 

Theo định luật bảo toàn electron thì số e mà o và N nhận bằng số e mà Fe cho : 


-2 +5 

o + 2e - > o N + 3e 


+2 

-4 N 


3-m , 3-m , 

-——moi —mol 
16 8 


0,075 mol 0,025 mol 


0 

Fe 


+3 

—> Fe + 3e 

m , 3m 

— mol 


56 


56 


moỉ 


3m 3 - m 
56 “ 8 


+ 0,075 => m = 2,52. 


8 96 

Cảu 10. A. n khí = = 0,4 mol. Gọi số mol NO và N0 2 lần lượt là X và y 

khl 22,4 

fx + y = 0,4 |x = 0,2 

^ [30x + 46y ==15,2 ^ Ịy = 0,2 

3Cu + 8HN0 3 3Cu(N0 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 0 (1) 

0,3 mol 0,2 mol 

Cu + 4HN0 3 -4 Cu(N0 3 ) 2 + 2N0 2 + 2H 2 0 (2) 

O.lmoì 0,2 mol 

Theo (1), (2) => n Cu = 0,4 mol => m = 0,4.64 = 25,6 g. 


SÍÉtCt-HOMíỌCtO 


129 


httD://sachxua.edu.vn 












ĐỀ SỐ 5. ÔN TẬP VỀ PHẢN ÚNG OXI HÓA KHỬ 
(Mổi câu chọn đúng được 1 điểm) 

Càu 1. c Cảu 2. A Càu 3. B 

Câu 4. A. Cu + 2H 2 S0 4 + 2NaN0 3 -» CuS0 4 + Na 2 S0 4 + 2N0 2 + 2H 2 Ơ 
Câu 5. B 

3Mg + 8HNO3 -» 3Mg(N0 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 0 (1) 

Mg + 4HN0 3 -» Mg(N0 3 ) 2 + 2N0 2 + 2H 2 Ơ (2) 

(1) X 2 + (2) => 7Mg + 20HNO 3 -> 7Mg(N0 3 ) 2 + 4NO + 2NƠ 2 + IOH 2 0 

Câu 6. A 

+8/3 +5 +3 +2y/x 

Fej0 4 + HNO 3 -> Fe(N0 3 ) 3 + N t O y + H 2 0 

+ 8/3 +3 

(5x-2y)xj 3Fe —»3Fe+le 

+s +2y/X 

lx xN+(5x-2y)e xN 

(5x-2y) Fe 3 0 4 + (46x-18y)HN0 3 —> (15x-6y)Fe(N0 3 ) 3 + N x O y + (23x-9y)H 2 0 
Câu 7. D. 2KMnơ 4 + 16HC1 -> 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 + 8H 2 0 
=> tỷ lệ = 10:6 = 5:3 

Câu 8. c. =Mii = 0,005 mol=> n họpchâtcùasắt = 0^01 = ạ 
805 22,4 0,005 1 

2FeS + 10H 2 SO 4 đ —”»Fe 2 (50 4 ) 3 + 9S0 2 + 10H 2 O => n Fe0 : =2:9 

2FeS 2 + 14H 2 S0 4 ề -A Fe 2 (S0 4 ) 3 + 15S0 2 + 14H 2 0 => n Fe o : n SOj =2:15 

2FeO + 4H 2 S0 4 đ » Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 + 4H 2 0 => n Fc0 : n SOj =2:1 

Fe 2 0 3 + 3H 2 S0 4 —3 Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 0 

130 


httD://sachxua.edu.vn 







Câu 9. A. 2K + 2H 2 0 —> 2K0H + H 2 T 
3 36 

n H - ■ = 0,15 mol => n K = 0,3 mol 

H, 22,4 K 

K —> K + + e =ĩ> n e = 0,3 mol^=> Số hạt e = 0,5 X 6,022.10 23 - i.806.10 23 . 

Cảu 10. D. Sơ đổ phản ứng : 

Fe 2 0 3 -Ì^Fe, FeO, Fe 3 0 4 , Fe 20 3 — —Pa - > Fe(N0 3 ) 3 + NO 

0 + +5 -+2 

=> CÓ Sự chuyển hóa : H 2 —>H ; N —> N 

2,7 V 

n H 2 = n H 2 0 = ■= O’ 15 mo1 = n NO = XTTmol 
Lo N 22,4 

0 + +5 +2 

H 2 —> H + 2e N + 3e —>. N 

3V V 

0,15 0,3 mol -Ị— - 

22,4 22,4 

3V 

Theo định luật bảo toàn electron => --— = 0,3 => V = 22,4 lít. 

22,4 

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT 
ĐỀ SỐ 1 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm. Mỗi càu chọn đúng được 0,5 điểm) 

Càu 1. D Cảu 2. c Càu 3. B Câu 4. D Câu 5. D 

Câu 6 . A Câu 7. A Câu 8 . B 

Càu 9. D 

3Mg + 8HN0 3 -> 3Mg(N0 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 0 (1) 

Mg + 4HN0 3 -» Mg(N0 3 ) 2 + 2N0 2 + 2H 2 0 (2) 

131 


httD://sachxua.edu.vn 













Để có tỉ lệ NO : N0 2 = 2: 1, ta nhân ( 1 ) vớt 2 rồi cộng với (2) 
7 Mg + 20 HN0 3 -> 7 Mg(N0 3 ) 2 + 4NO + 2N0 2 + 10H 2 O 
=> hệ số cân bằng của HN0 3 bằng 20. 

Câu 10. c. Các quá trình oxi hóa - khử gồm : 

CuO -> Cu ; Cu—> CuCl 2 ; CuS0 4 -» Cu 
Câu 11. B Cảu 12. A 
Câu 13. A. n NO = 0,1 mol 

3M + 4nHN0 3 -» 3M(N0 3 ) n + nNO + 2nH z O 

— moi 0,1 mol 

n 


Từ phương trình phản ứng => n M = — => M = — 32,5n 

n 

n 

=> n = 2 ; M m = 65 => M là Zn. 

Câu 14. A 

3Cu + 8HN0 3 -> 3Cu(N0 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 0 

0,06 mol 0,04 mol 

Cu + 4HN0 3 -> Cu(N0 3 ) 2 + 2N0 2 + 2H 2 0 

0,005 mol 0,01 mol 

n = iỉỊỊ = 0,05 mcl ; M = 33,2 g/mol 
14 22,4 


X + y = 0,05 


Gọi sỏ' mol NO, N0 2 lần lượt là X và y => 


■^±46ỵ = 33 j2 
. x + y 


ị X = 0,04 
ly = 0,01 


Từ phưcmg trình (1) và (2) => n Cu = 0,06 + 0,005 = 0,065 mol => m - 4,16 g 


132 


httD://sachxua.edu.vn 







II. Phần tự luận {3 điểm) 

a) Phương trình phản ứng : 


Fe + 6HN0 3 

-» Fe(N0 3 ) 3 + 3N0 2 T 

+ 3H 2 0 

(1) 

X mol 

X mol 

3x mol 



Cu + 4HN0 3 

-> Cu(N0 3 ) 2 + 2 N 0 2 T 

+ 2H 2 ơ 

( 2 ) 

y mol 

y mol 

2 y mol 




b) n NO =Ặ?4 = 0,275 mol 

NO, 22)4 

Gọi số mol Fe, Cu trong hỗn hợp lẩn lượt là X, y =❖ 56x + 64y = 5,8 (I) 

Theo (1), (2) => n N0; = 3x + 2y mol => 3x + 2y = 0,275 (II) 

Từ (I), (II) => r = °’ 0 ^ => %Cu = 00% * 27,59% -> %Fe = 72,41 % 

Ịy = 0,025 5,8 

c) Dung dịch B chứa Fe(N0 3 ) 3 và Ca(N0 3 ) 2 
n Fe( N0 3 ) 3 = x = 0,075 moi; n Cu(N03h =y = 0,025 

=> C Fe(N0 3 ) 3 = 0,15M ; Cqi^o^ =0,05M. 

ĐỀ SỐ 2 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm. Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm) 

Câu 1. B Câu 2. A Câu 3. B Cáu 4. B Câu 5. D 

Câu 6 . B Cảu 7. c 

Câu 8 . B. 2KMn0 4 + 16HC1 -> 2KC1 + 2MnCl 2 + 5C1 2 + 8H 2 0 

n HCl (chất khử) : n HCl (môi trucrog) = 6 : 10 = 3 : 5 

Câu 9. D Câu 10. A Cáu 11. c Câu 12. B 


133 


httD://sachxua.edu.vn 





Câu 13. A 


2A1 + 6H 2 S0 4 d ặ C A1 2 (S0 4 ) 3 + 3S0 2 + 6H 2 0 (1) 

X mol l,5x mol 

Mg + 2H 2 S0 4 đặc -A MgS0 4 + Sơ 2 + 2H 2 0 (2) 

y mol y mol 

n so 2 = 0,1 mol. Đặt n A1 = X mol ; n M g = y mol 

Í27x + 24y = 0,51 fx = 0,01 


=> 


ll,5x + y = 0,15 


[y = 0,01 


=> %A1 = 27 . °j° . 1 .l00% = 52,94% ; % Mg « 47,06%. 

0,51 

Câu 14. B. n ft0 = n Fe2 o 3 = nj^ 3 o 4 có thể coi hỗn hựp chỉ gồm Fe 3 0 4 . 
=> Fe 3 0 4 — < ' co .- >hỗn hợp sắt và các oxit sắt ——» Fe(N0 3 ) 3 + NO 

+8/3 +3 +2 +4 +5 +2 

=> CÓ Sự chuyển hóa: Fe —>Fe ; c — >c ; N — >N 

2,352 ^ 2,24 

n^, = n co = ~r~ = 0,105 mol; n +2 = n NO = 4r~r = 0,1 mol 


22,4 


N 


22,4 


n +8/3 - 3 n Fe 3 0 4 


Fe 


3m 

232 


mol 


+2 

c 


+4 

"4 c + 2e 


0,105 

+8/3 

3Fe - 


0,21 mol 


+5 

N + 3e — 
0,3 ’ 0,1 moỉ 


+2 

-> N 


+3 

-> 3Fe + e 


3m 

232 


m 

232 


Định luật bảo toàn electron 


m 

232 


= 0,21 + 0,3 = 0,31 => m = 118,32 g. 


134 


httD://sachxua.edu.vn 
















II. Phần tự luận (3 điểm) 


2Mg + 

O 2 —> 2MgO 

( 1 ) 

Mg + 

C1 2 -» Mga 2 

( 2 ) 

4A1 + 

30 2 —> 2 AI 2 O 3 

(3) 

2A1 + 

3C1 2 -> 2 Aia 3 

(4) 


b) n A = —= 0,5 mol; m A = 42,34 - 16,98 = 25,36 g 
22,4 

X_ ir , „ irk [x + y = 0,5 1X = 0,24 

Gọi số mol Q ? và 0-> là X và y ị _ < 

[71x + 32y = 25,36 Ịy = 0,26 

TừcácPTHH^ Cl 2 + 2c—» 2C1 ; Ỏ2 + 4e-»2ổ 
=> n e nh ạ„ = 0,24.2 + 0,26.4 = 1,52 moi 
Gọi số mol Mg và AI là a và b => 24a + 27b = 16,98 (I) 

0+2 0+3 

Mg -» Mg + 2e và AI -ỳ AI + 3e 
=> n echo = 2a + 3b 

°e cho — °e nhìn 2a + 3b — 1,32 (II) 

(I) và (II) =;> a = 0,55 ; b - 0,14 => % Mg = 77,73% ; %A1 = 22,26%. 


httD://sachxua.edu.vn 





Chương 5 


NHÓM HALOGEN 

ĐỂ KIỂM TRA 15 PHÚT 
ĐỀ SỐ 1. KHÁI ỌƯÁT VÊ NHÓM HALOGEN 
(Mỗi câu chọn đúng được I điểm) 

Cảu 1. A Cảu 2. B Câu 3. c Câu 4. B Cảu 5. B 

Cảu 6. D Cáu 7. c Câu 8. B 

Câu 9. A 

T , . . '25 

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các halogen là ns np 


=> sự phân bố e 

ectron lớp ngoài cùng vào các obitan như sau 

Tị 


Ti 

Tị 

T 



_2 _5 

ns np 

=> có 1 electron độc thân. 
Câu 10. c 


ĐÊ SỐ 2. CLO 

(Mỗi câu chọn đúng được I điểm) 

Cảu 1. D 
Câu 2. A 

Clo tan trong nước phản ứng 1 phần với nước theo phản ứng : 

Cl 2 + H 2 0 <=ế HC1 + HC10 

=> trong nước clo luôn có mặt đồng thời 4 chất: Cl 2 , HC1, HCIO, H 2 0 

0 - 1+1 
Cảu 3. c. Ch + H 2 ơ «=» HC1 + HCIO 

=> Clo vừa nhận electron vừa nhường electron nên nó vừa là chất oxi hóa vừa là 
chất khử. 

136 


httD://sachxua.edu.vn 












Cãu 4. B 

Càu 5. c. Dùng muôi sắt đốt natri trong Cl 2 xảy ra các phản ứng : 

2Na + Cl 2 2NaCl ; 2Fe + 3C1 2 -> 2FeCl 3 

Natri cháy trong clo với ngọn lửa sáng chói. NaCl được tạo ra dưới dạng hạt, có 
màu trắng nẽn nhìn như khói trắng, FeCl 3 được tạo ra dưới dạng hạt có màu nâu 
nên nhìn như khói nâu. 

Câu 6. D. Các phản ứng xảy ra : Cl 2 + 2NaBr —> 2NaCl + Br 2 

Cl 2 + 2NaI 2NaCl + 1 2 

Câu 7. B Câu 8. c 
Cảu 9. A 

2KMn0 4 + 16HC1 -> 2KC1 + 2MnCl 2 + 5CI 2 T + 8H 2 Ơ (1) 

n mol —> “ moi 

2 

Mn0 2 + 4HC1 MnCl 2 + C1 2 T + 2H 2 0 (2) 

n mol —> n mo! 

V C1 2 (1) _ n Cl 2 (l) _ 5n :n _ 5:2 
V C1 2 (2) n a 2 (2) 2 

Câu 10. B 

2R + nCl 2 —> 2RCi n 

Theo định luật bảo toàn khối lượng 

=> m C ị 2 = m RC Ị -m R = 20,025 -4,05 = 15,975 g 

4,05 

=> n C j 2 = 0,225 mol; n R =—ị—- 

m N n R 2 0,45 2 

TiiCO phương trình phản ứng ta có —— = — => ' = — 

n C Ị 2 n 0.225.R n 

R = 9n => n = 3, R = 27, R là Al. 

137 


httD://sachxua.edu.vn 










ĐỂ số 3. HIĐRO CLORƯA, AXIT CLOHIĐRIC VÀ Mưốl CLORUA 
(Mỗi càu chọn đúng được ỉ điểm) 

Càu 1. D Càu 2. B Càu 3. A Câu 4. B Câu 5. B 

Câu 6. c Câu 7. D Câu 8. D 

Câu 9. c. Coi hỗn hợp hai kim loại là R: 

R + 2HC1 -> R Cl 2 + H 2 T 
0,2 mol 0,2 mol 

4 4g _ . . ' 

n H _ = ~~ = 0,2 mol => 05 = 0,2 mol => R = 60,5 => hai kim loại là Fe và Zn. 
h 2 22A r 

Câu 10. A 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 T (1) 

ZnO + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 0 (2) 

100,84.1,19.36,5 , 

n H ri =-■ -= 1,2 mol 

HCI 100.36,5 

Từ (1) có n Zn =n H2 = 0,4mol; n Hcl(Ị) = 2n Hỉ =0,8mol 
=> n HC j( 2 ) = 1,2-0,8 = 0,4 moi. Từ (2) cón^o =^-n Hcl ( 2 ) =0,2 mol 

% Zn = °- 4 - 65 .100%-61,6% ; % ZnO = (100 - 61,6)% = 38,4%. 

0,4.65 + 0,2.81' 

ĐỀ SỐ 4. Sơ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA CLO 
(Mỗi cảu chọn đúng được 1 điểm) 

Càu 1. B Cáu 2. A Cảu 3. B Câu 4. c Câu 5. D 
Câu 6. c - 

Câu 7. B C1 

Ca(OH) 2 + Ch — ) Ca-OCl + H 2 0 

138 


httD://sachxua.edu.vn 








Ca(OH) 2 + Cl 2 -4 CaOCl 2 + H 2 0 
CaOCl 2 + 2HC1 -* CaCI 2 + Cl 2 t + H 2 0 

Câu 8. B 


Câu 9. A. n NaC | = 0,1 mol 


Dd 1 : Cl, + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H,ơ 


(1) 


0,1 moi 0,1 mol 


_ _ mn oc 

Dd 2 : 3C1 2 + 6NaOH 10U ) 5NaCl + NaQ0 3 + 3H 2 0 (2) 


0,06 mol 


0,1 mol 



=> V Q2 = 22,4.0,16 = 3,584 lít. 

Câu 10. D 

Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 2 0 
0,05mol 0,lmol 
1,12 

n Ơ2 = “ = 0,05 mol. Từphuttig trình phản ứng có n NaOH phẩn ứng = 2 n c , 2 = 0,1 mol 

n NaOH du = 0,2.0,05 = 0,01 mol => n Na0H = 0,1 + 0,01 = 0,11 mol 
^ C]y|,NaOH = 0,11 : 0,2 = 0,55 M. 


ĐẼ SÔ 5. FLO-BROM-IOT 


(Môi cảu chọn đúng được 1 điểm) 

Càu 1. B Cáu 2. c Cảu 3. B Càu 4. D Câu 5. B 


Câu 6. A 


Cảu 7. D 


Càu 8. D 


139 


httD://sachxua.edu.vn 






Câu 9. B. Coi hỗn hợp hai muối là Na X : Na X + AgN0 3 —> Ag X ị + NaN0 3 
_ 31,84 . . _ _ 57,34 

NaX 23 + x -• AgX 108 + x 

Từ PTPƯ có n N e = n A V =>^1 = ' 5 Jý 4 -- => X « 83,13 
NaX ; AgX 23 + x l08 + x 

Giả sử X < Y => X < 83,13 < Y. 

X,Y thuộc hai chu kì liên tiếp X là Br, Y là 1 => hai muối là NaBr và Nai. 
Cảu 10. c. Br 2 + 2NaI -> 2NaBr + I 2 
21 

n Nal = Y~ = 0,14mol ; =0,05.1 = 0,05 mol => Nai dư. 

Theo PTPƯ => n NaBr =2n Bf2 = 0,1 mol => m^Br = 103.0,1 = 10,3 g. 

ĐỀ SỐ 6. LUYỆN TẬP NHÓM HALOGEN 
(Mỗi câu chọn đúrig được ỉ điểm) 

Câu 1. B Câu 2. B cáu 3. D Câu 4. c Câu 5. A 

Cảu 6. A Cấu 7. c Câu 8. Đ 

Cảu 9. A. Cl 2 + 2NaI -> 2NaCl + ĩ 2 

Khi cô cạn thu được muối khan là NaCl 

Theo PTPƯ : 2 mol Nai phản ứng ỉàm khối lượng muối giảm: 

AM = 254-71 = 183 g 

Theo đề khối lượng muối giảm : Am = 208,5 - 117 = 91,5 g 
=> n NaI =^^ = ỉmoỉ => m NaI =150g=>m NaC] = 208,5- 150 = 58,5 g. 

Nai 183 

Câu 10. C. NaX + AgN0 3 -> AgXÌ + NaN0 3 
2AgX -> 2Ag + x 2 

n A g = 0,02 moi => n AgX = 0,02 mol => n Na x = 0,02 mol X = 80 => X = Br. 
muối là NaBr. 

140 


httD://sachxua.edu.vn 









ĐỀ SỐ 7. ÔN TẬP VỀ HALOGEN 


(Mỗi cảu chọn đúng được I điểm) 

Câu 1. B Càu 2. D Câu 3. B Câu 4. B 

Cảu 6. c Câu 7. A Câu 8. c 

Cảu 9. B 


CaC0 3 + 2HQ ->CaQ 2 + C0 2 T + H 2 0 
0,5 mol 1 mol 0,5 mol 0,5 mol 

Dung dịch thu được là dung dịch Caơ 2 : = 


50 

100 


= 0,5 moi 


TừPTPƯ => n H Q = 1 mol; = n C Q 2 = 0,5 mol 


Câu 5. A 


=> m H a = 36,5 g=>ni ddHa = 36,5.= 182 : 5 g 
m Caa 2 = 0 > 5 - 111=55 « 5 g* m co 2 = 44.0,5 = 22 g 

Theo định luật bảo toàn khối lưọng => nv.d sau phãn úng = mcaCO, + HC1 - m C 0 2 
=>m d d sau phảnứng = 50 +182,5-22 = 210,5g=*c%= 100% = 26,36%. 

Câu 10. c 

Coi hỗn họp là R C0 3 : 

RC0 3 + 2HQ —» R Cl 2 + C0 2 T + H 2 0 

0,6 mol 0,3mol 0,3 mol 

Từ PIPƯ có n H Q = 2nC0 2 = 0,6 mol; n Hỉ 0 = n C o 2 = 0,3 moi 

Theo đinh luật bảo toàn khối lượng => m^ ci2 = ưi£ COí + m HC! -m cc>2 -m H20 
m ỗcl =28,5 + 0,6.36,5-0,3.44-0,3.18= 31,8 g. 


141 


httD://sachxua.edu.vn 




ĐÉ SỐ 8. TỔNG HỢP KIẾN THỨC SAU CHƯƠNG 5 

I. Phần trác nghiệm (6 điểm. Mỗi câu chọn đúng được 1 điểm) 

Câu 1. A Câu 2. c Câu 3. D Câu 4. c Càu 5. B 

Câu 6. D 

II. Phần tự luận (4 điểm) 

NaCl + AgN0 3 —» AgCli + NaNƠ 3 (1) 

x(mol) x(mol) x(mol) 

NaBr + AgN0 3 —> AgBrị + NaN0 3 (2) 

y(mol) y(mol) y(mol) 

m kết tủa = m AgN o 3 => 170(x + y) = 143,5x + 188y 

=> y = => % NaCl = — _ 58 ’ 5 * -100% = 27,84% ; % NaBr = 72,16%. 

' 36 58,5x + 103y 

ĐỀ KIỂM TR A 45 PHÚT 

ĐỀ SỐ 1 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm. Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm) 

Câu I. c Câu 2. A Câu 3. B Câu 4. D . Câu 5. D 

Cáu 6. A 
Câu 7. A 

Các phản ứng xảy ra : Fe + H 2 S0 4 -> FeS0 4 + H 2 T 

6FeS0 4 + 3C1 2 ~y 2i''€2(S0 4 ) 3 + 2 FcC1 3 

=> khi cô cạn dung dịch sẽ thu được FeCl 3 và Fe 2 (S0 4 ) 3 . 

Cảu 8. c 

142 


httD://sachxua.edu.vn 







Câu 9. B 


X, Y là khí không màu nên trong các khí đã cho chúng chỉ có thể là S0 2 , HC1, 
HBr hoặc HI. 

X làm nhạt màu nước brom => X là S0 2 
S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 H 2 S0 4 + 2HBr 

Y làm dung dịch nước brom sẫm màu hơn => Y là HI 
2H1 + Br 2 -> 2HBr + I 2 

(1 2 trong nưóc có màu nâu nên dung dịch sẫm màu hơn) 

Cảu 10. A Câu 11. D Câu 12. D 

Cảu 13. c 

Mg + 2HC1 —» MgCl 2 4- H 2 Í (1) 

2A1 + 6HC1 -> 2A1Q 3 + 3H 2 t (2) 

=> chất rắn B là Cu => m Cu = 2,54 g => m Mg+A | = 9,14 - 2,54 = 6,60 g 
7.84 

Khí A là H 2 : n Hj = = 0,35 moi. Từ (1) và (2) có n Hcl = 2n H2 = 0,7 mol 

Theo định luật bảo toàn khối lượng => m MgC | 2+Alcli = m Mg+A | + m HC | -m H2 

= 6,60 + 36,5.0,7 - 0,35.2 = 31,45 g. 


Cáu 14. B 



Mg + 

2HC1 -4 MgCl 2 4- H 2 T 

(1) 

X mol 

X mol * 


MgC0 3 4 

2HC1 MgCl 2 4- C0 2 T 4- H 2 0 

(2) 

y mol 

y mol 



Y gồm H 2 và C0 2 : n Y = 0,2 mol. Đặt n Mg = X mol; n MgCOì = y mol 


httD://sachxua.edu.vn 




Từ (1) và (2) => n Y = X + y mol => 



=> % Mg = ^—.100% - 22,22% ; % MgC0 3 = 77,78% 

10,8 


II. Phần tự luận (3 điểm) 

a) Phương trình phản ứng : 

Mnơ 2 + 4HC1 MnCl 2 + C1 2 Í + 2H 2 0 (1) 


0,8 mol 


0,8 mol 


Cl 2 + 2NaOH -> NaCl + NaClO + H 2 0 (2) 


0,8 mol 1,6 mol 0,8 mol 0,8 mol 


b) Số mol các chất : 

n Mn o 2 =^r = 0,8mol; n NaOH =0,5.4 = 2 moỉ 

Theo (1) có n C ị 2 =n Mn o 2 =0,8 mol. Theo (2) rỉ NaOH :n a2 = 2:1 
Theo đề n Na0 H : n a2 = 2:0,8 > 2:1 => NaOH dư 

=> dung dịch A chứa. NaCl, NaClO và NaOH dư 
Theo (2) có n NaC | = n NaC1 o = n C | 2 = 0,8 mol 

n NaOH(2) ~ 2nQ 2 = 2.0,8 = 1,6 moi => n Na0 H dư = 1 >6 = 0.4 moi 

0 8 0 8 

Nồng độ các chất trong A : C NaC1 = ^ = 1,6 M ; C NaC | 0 = = 1,6 M 

0,3 0,3 


^NaOH - 



144 


httD://sachxua.edu.vn 





ĐỀ SỐ 2 

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm. Mỗi câu chọn dứng ditợc 0,5 điểm) 

Câu 1. B Câu 2. A Cảu 3. c 

Câu 4. B 

- Dùng quỳ tím để thử các dung dịch : 

+ Dung dịch không làm quỳ tím thay đổi màu là NaCl 
+ Dung dịch làm quỳ tím chuyển thành đỏ là H 2 S0 4 . 

+ Hai dung dịch còn lại (NaOH và Ba(OH) 2 ) đều làm quỳ tím chuyển thành 
màu xanh. Dùng H 2 S0 4 làm thuốc thử dể nhận biết hai dung dịch này. 

- Dung dịch nào khi cho H 2 S0 4 vào tạo được kết tủa trắng thì đó là Ba(OH) 2 , 
còn lại là NaOH. 

Ba(OH ) 2 + H 2 S0 4 -> BaS0 4 ị +■ 2H 2 0 

Cáu 5. c Câu 6. B Câu 7. b Cảu 8. D Cáu 9. D 

Câu 10. D Cảu 11. A Câu 12. B 

Cảu 13. D 

H 2 + Cl 2 -> 2HC1 

(Vì các chất đều ở thể khí và ở cùng điều kiện T, p nên tỉ lệ về thể tích cũng là 
tỉ lệ về sô' mol) 

Theo phương trình phản ứng V Hỉ : Vq 2 =1:1 

Theo đề V Hỉ : v ri , = 2,52:1,68 = 1,5:1 > 1:1 =í> H 2 dư => tính hiệu suất theo Cl 2 . 
Theo phương trình phản ứng có : 

Vc 2 phi. tn = 2 V HC1 - 0.63 lít =» H = 100% = 37,50%. 

Câu 14. B 

2AÍ + 3C1 2 —» 2 AICI 3 (1) 

2Fe + 3C1 2 -» 2FeCl 3 (2) 

14<5 

lOOÉKLHOtlỌClí 


httD://sachxua.edu.vn 






Zn + CỈ 2 —^ ZnCl 2 


(3) 


AICI 3 + 3AgN0 3 -> A1(N0 ) 3 + 3AgClị (4) 

FeCl 3 + 3AgN0 3 -> Fe(NO ) 3 + 3AgCli (5) 

ZnCl 2 + 2AgN0 3 -» Zn(NO ) 2 + 2AgCli ( 6 ) 

Từ (1M6) ta thấy toàn bộ Cl 2 phản ứng cuối cùng tồn tại dưới dạng kết tủa Agơ. 
Theo định luật bảo toàn khối lượng =>m a =m Y -m x = 10,24-3,14 = 7,1 (g) 

n AgCi = n a = TT~ = 0,2 mol => m = m AgC1 = 0,2.143,5 = 28,7 (g). 


II. Phần tựìuận (3 điểm) 

a) Ta có n Hcl = 0,016.x = 0,2.0,1 => X = 1,25 M 

b) Trong 10 ml dung dịch A có n HC ị = 1,25.0,01 = 0,0125 moi 
n KOH = 0,85.0,015 = 0,01275 mol 

KOH + HC1 -» KC1 + H 2 0 

0,0125 mol 0,0125mol 0,0125 mol 

Theo phương trình phản ứng n KOH : n KC j = 1 : 1 

Theo đề n KOH : n KC1 = 0,01275 : 0,0125 = 1,02 : 1 > 1 : 1 

=> KOH dư =$ dung dịch B chứa KC1 và KOH 

Thưo phương trình phản ứng n K0H p hàn ứng = n Ka = n HC1 = 0,0125 mol 

=> n K0H dư = 0,01275 - 0,0125 = 0,00025 mol 

Thể tích dung dịch B : V = 10 + 15 = 25 ml = 0,025 lít 


r _ 0.0125 
KCi 0,025 


; 0,5M ; C KOH = 



146 


httD://sachxua.edu.vn 






Chương 6 


0X1 - LUtl HUỶINH 

ĐỀ KIÊM TRA 15 PHÚT 

ĐỀ SỐ 1. OXĨ -OZON 
(Mỗi câu chọn đúng được 1 điểm) 

Câu 1. A Câu 2. A Câu 3. D Câu 4. c 

Câu 5. B. 2N0 + 0 2 -» 2N0 2 ; 4Fe(OH ) 2 + 2H 2 0 + 0 2 -> 4Fe(OH ) 3 
4Na + 0 2 2Na 2 0 


Cảu 6. c. 2KC10 3 Mn °?' t0 ) 3KC1 + 3Ơ 2 T ; 2KN0 3 -A 2KN0 2 + ơ 2 t 

2KMn0 4 K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 t 
Câu 7. A. 2 KI + 0 3 + H 2 0 -> 2KOH + I 2 + 0 2 
I 2 làm hồ tinh bột chuyển thành màu xanh. 

Câu 8. c 
Câu 9. D 


2HgO 

2Hg + 0 2 T 

2 KCIO 3 

10 

^ mnl 

10 

216,6 

216,6 

122,5 

2KMn0 4 

■ K 2 Mn0 4 + Mn 0 2 + Ơ 2 T 

2KNO 

10 

5 

mo, J 1 
101 

158 

158 


^ -- -> 3KC1 + 30 2 T 

—7— mol 

24,5 

-A 2KN0 2 + 0 2 T 

777 mol 
101 


=> nhiệt phân hoàn toàn 10 g KQ0 3 cho nhiều 0 2 nhít. 


147 


httD://sachxua.edu.vn 











Cáu 10. B. 2 KCIO 3 Mn0 > ,tO - > 3KC1 + 30 2 T 

Theo'định luật bảo toàn khối lượng : m Mn Q 2 +m Ka+Ka o 3 

mo 2 =1 + 150-119 = 32 gam=>v 02 =^.22,4 = 22,4 lít. 


ĐỀ SỐ 2. LUƯ HUỲNH 
(Mỗi câu chọn đúng được 1 điểm) 

Câu 1. D Cảu 2. c Câu 3. D Câu 4. c 

Câu 6. B Cảu 7. B 

Câu 8. A 

Fe + s FeS 

3 2 

n _ = * ^ = 0 2 mol; n s = ■— = 0,1 mol => Fe dư 
n Fe - 56 - s 32 

=> n FeS = n s = 0,1 mol => m FeS = 8,8 g. 

Cáu 9. D 

n Fe = 0,05 mol; n s = 0,025 mol 

Fe + s FeS (1) 

0,025mol 0,025 mol 0,025 mol 


Fe + 

2HC1 

—% FeCl 2 

+ H 2 T 

(2) 

0,025mol 

0,05 mol 


0,025 mol 


FeS + 

2HQ 

t° 

-£-> FeCl 2 

+ H 2 sT 

(3) 

0,025mol 

0,05 mol 


0,025 mol 



148 


= m A +m 02 


Câu 5. c 


httD://sachxua.edu.vn 







n Fe(i) — n s — 0,025 mol => n Fe{2) = 0,025 mol => n = 0,025 mol => m Hj = 0,05 gam 
n FeS = n s = 0,025 mol => n HjS = 0,025 mol => m H2 s = 0,85 gam 

n HCi = 2n Fe(2) + 2n FeS = 0,1 mol => C M HC] = 0,5 M. 

Càu 10. B 

n Fe = 0,4 mol; n s = 0,3 mol 

Fe + s FeS 

0,3mol 0,3 mol 0,3 moi 

=5- Fe dư => X gồm 0,3 mol FeS và 0,1 mol Fe 

FeS + H 2 S0 4 —»FeS0 4 + H 2 ST 

0,3 mol 0,3 mol 

Fe + H 2 S0 4 -»FeS0 4 + H 2 T 

0,1 mol 0,1 mo). 

=> Y gồm 0,3 moi H 2 S và 0,1 mol H 2 

H 2 S + |o 2 H 2 0 + so 2 

0,3 mol 0,45 mol 

h 2 + Io 2 _il > H 2 o 

0,1 mol 0,05 moi 

=> n 0j = 0,05 mol => V = 11,20 lít. 

ĐỀ SỐ 3. HIĐRO SUNFUA - LUU HUỲNH ĐIQXIT - LƯU HUỲNH TRIOXIT 
(Mỗi câu chọn đúng được 1 điểm) 

Cảu 1. A Câu 2. B 
Cảu 3. B 

Các muối CuS, PbS không tan trong dung dịch axit HC1. 

149 


httD://sachxua.edu.vn 



Càu 4. D 


Các phản ứng xảy ra : H 2 S + 2NaOH —» Na 2 S + 2H 2 0 

Vì n H2 s : n NaOH = a: 2a = 1: 2=> dung dịch X là dung dịch Na 2 S. 

BaCI 2 + Na 2 S -» không xảy ra 

FeCl 2 + Na 2 S FeSxl + 2NaCl 

2FeCl 3 + 3Na 2 S -» 2FeSÌ + si + 6NaCl 

2NaHS0 4 + Na 2 S -» 2Na 2 SƠ 4 + H 2 sT 

2Aia 3 + 3Na 2 S + 6H 2 0 -> 2Al(OH) 3 i + 3H 2 SÍ + 6NaCl 

Càu 5. C Câu 6. D Câu 7. A Câu 8. B 

Câu 9. D. n SOj = 0,1 moi; n NaOH = 0,3 mol => -~ í -' = Y > — 

n so, 1 1 

=> NaOFỈ du và xảy ra phản ứng. 2NaOH + S0 2 —» Na 2 S0 3 + H 2 0 
=> chất tan ưong X gồm Na 2 SƠ 3 và NaOH. 

Câu 10. B. Sơ 2 + NaOH -> NaHS0 3 (1) 

S0 2 + 2NaOH -»• Na 2 S0 3 + H 2 Ơ (2) 

n NaOH “ 0,4 mol 

- Nếu muối lả NaHS0 3 thì n NaHSOj ~ 0,282. 

Theo (1) ==> n NaOĨ | = 0,282 moỉ < 0,4 mol => NaOH dư 
=> không thỏa mãn (vì dư NaOH thì không tạo được NaHS0 3 ). 

— Nếu muối ĩà Na 2 S0 3 => n Na2 so 3 ~ 0,233. 

150 


httD://sachxua.edu.vn 





Theo (2) => n NaOH = 0,466 mol > 0,4 mol => không thỏa mãn 
=> Muối là hỗn hợp NaHS0 3 và Na 2 S0 3 

Gọi X, y lần lượt là số mol NaHS0 3 và Na 2 S0 3 => 104x + 126y = 29,3 (I) 
Theo (1) và (2) => nNaOH(l)+( 2 ) = x + 2y=>x + 2y = 0,4 (II) 

‘Từ (I) và (II) => X = 0,1 ; y = 0,15. 

Theo (1) và (2) => n SOj = X + y = 0,25 mol => V = 0,25.22.4 = 5,6 lít. 

ĐỀ SỐ 4. AXIT SƯNFƯRIC - MUỐI SƯNFAT 
(Mỗi câu chọn đúng được ì điểm) 

Câu 1. B Câu 2. D 

Câu 3. A. 2FeC0 3 + 4H 2 S0 4dàc J% Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 t + 2CƠ 2 T + 4H 2 0 

Cảu 4. D. C 12 H 22 O n + 24H 2 S0 4dậc 24S0 2 + 12CƠ 2 + 35H 2 0 

Câu 5. A. 2FeO + 4H 2 S0 4dàc Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 t + 4H 2 0 
Câu 6. A 
Câu 7. c 

2AI + 3H 2 S0 4 A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 T 

-Fe + H 2 S0 4 ~> FeS0 4 + H 2 T 
Zn + H 2 S0 4 ZnS0 4 + H 2 T 

n H =0,5 mol => n 2 - = 0,5 mol => m 2- = 0,5.96 = 48g 
* SOị S0 4 

^muối ~ m kim loại + m ~,2- = 17,5 + 48 = 65,5 g. 
su 4 


httD://sachxua.edu.vn 




Càu 8. B 

Ta có sơ đồ chuyển hóa sau : 

Fe —gi ) (Fe, FeO, Fe 3 0 4 , Fe 2 0 3 ) Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 

Như vậy sau chuỗi phản ứng thì. Fe° —» Fe +3 ; Oj —» o -2 ; s 4-6 —» s -14 
m 0j = 7,2 - 5,6 = 1,6 g n 0í = 0,05 mol 


n so, - 


V 

22,4 


mol; n Fe = 0,1 mol 


Ta có Fe° -> 

Fe +3 + 

3e 

0® + 4e -» 

0,1 mol 


0,3 mol 

0,05 mol 0,2 mol 

S+ 6 + 

2e —> 

s 44 



2L mol 

11,2 

v m ol 

22,4 



Theo định luật bảo toàn điện tích. Số e mà Fe cho = số e mà oị và s +6 nhận 


=> 0,3 = 0,2 + V = 1,12 lít. 

11,2 


Cảu 9. B 

- Dùng quỳ tím phân thành 3 nhóm : 

+ BaCl 2 , Na 2 S0 4 Không đổi màu 

+ HC1, H 2 S0 4 Chuyển màu hồng 
+ NaOH Chuyên màu xanh 

- Dùng nhóm làm quỳ chuyển thành màu hồng cho vào nhóm không làm quỳ 
chuyển màu —> 2 trường hợp. 

Trường hợp 1. Có kết tủa xuất hiện thì chất cho vào là H 2 S0 4 , chất được cho vào là 
BaCl 2 => hai chất còn lại. 


Trường hợp 2. Khống có kết tủa thì. chất cho vào là H 2 S0 4 , chất được cho vào là 
Na 2 S0 4 (a) ---> 2 chất còn lại hoặc chất cho vào là HC1 => 3 chất còn lại 
Không có kết tủa xuất hiện thì chất cho vào là HC1. 


152 


httD://sachxua.edu.vn 








Câu 10. B. n so = 0,005 moi 


2FeC0 3 + 4H 2 S0 4 đặc Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 t + 2C0 2 Í + 4H 2 0 

2FeS + 10H 2 SO 4 dặc _il> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 9S0 2 + 10H 2 O -+ n SOj = 0,045 mol 

2FeS2 + 15H 2 S0 4đặc _il> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 15S0 2 + 18H 2 0 -+ n SOj = 0,075 mol 
2FeO + 4H 2 S0 4 dậc _íl> Fe 2 (S0 4 ) 3 + S0 2 T + 4H 2 0 n so? = 0,005 moi 


ĐỀ SỐ 5. TỔNG HỢP KIẾN THỨC SAU CHƯƠNG 6 


I. Phần trác nghiệm (6 điểm. Mỗi câu chọn đúng được I điểm) 

Câu 1. B Câu 2. A Câu 3. D Càu 4. B Câu 5. c 

Câu 6. c 

II. Phần tự luận (4 điểm) 

a) 2Fe + 6H 2 SƠ 4 Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3S0 2 T + 6H 2 0 (1) 

X mol 3x mol l,5x moi 


Cu + 2H 2 S0 4 -^CuS0 4 
y mol 2y moi 


+ S0 2 T + 6H 2 0 (2) 

y moi 


Đặt n Fe = X, n Cu = y 


56x + 64y = 28,8 

1 , 13,44 

l,5x + y = _ ’ = 0,6 

22,4 


íx = 0,24 
|y = 0,24 


=> %Fc = °' 24 '^ , , .100% - 46,67% ; %Cu = 100% - 46,47 = 53,33%. 

0,24.56 + 0,24.64 

b > n H 2 so 4 =3x + 2y = 1,2 mol=> m H2S 0 4 = 117,6 g => m^H^ = II7 ^ 1QQ = 120' g. 


153 


httD://sachxua.edu.vn 







ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT 
ĐÊ SỐ 1 

I. Phẩn trắc nghiệm (7 điểm. Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm) 

Cảu 1. B Câu 2. D Câu 3. c 

Câu 4. A Cảu 5. B Cảu 6. c 

Câu 7. c. 


s + 2H 2 S0 4 —) 3S0 2 + 2H 2 0 ^SO; ■ ^H 3 so 4 ~' 3 " 2 
Na 2 S0 3 + H 2 S0 4 —^ Na 9 S0 4 + S0 2 + H 2 0 => ^S 0 j • ^HjS 0 4 = 1 • 1 

2NaHS0 3 + H 2 S0 4 —» Na 2 S0 4 + 2S0 2 + 2H 2 0 => n SOj : n HjSO< =2:1 

2Fc + 6H 2 S0 4 —> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 3S0 2 + 6H 2 0 => n so 2 • ^H 2 so 4 = 1 : 2 

Câu 8. c Câu 9. B 
Cáu 10. B 

s + 4HN0 3 đặc -A S0 2 T + 4N0 2 T + 2H 2 0 
Cảu 11. B Câu 12. A 
Câu 13. B 


4R + x0 2 -4 2R 2 O x => %0 = 


16x 


-.100% = 47,059% 


2R + Ì6X 

=> R = 9x => X = 3, R = 27 => R = Al. 

Câu 14. A 

II. Phần tự luận (3 điểm) 

Fe + 2HC1 —» FeQ 2 + H 2 T (1) 

FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 ST (2) 

n khí = 0.1 mol ; M = 18 g/mol => m khí = 18 X 0,1 = 1,8 g 


[x + y = 0,1 
Ỉ2x + 34y = 1,8 


íx = 0,05 
í y = 0,05 


Đặt n H; = X ; n HjS =y 
=> n Fe = 0,05 mol; n FeS = 0,05 mol => %Fe = 50% ; %FeS = 50%. 


154 


httD://sachxua.edu.vn 





ĐÊ sô 2 


I. Phần trắc nghiệm (7 điểm. Mỗi cảu chọn đúng được 0,5 điểm) 

Cảu í. B Câu 2. c Câu 3. c Câu 4. B Câu 5. A 

Câu 6. A Càu 7. D Câu 8. B Câu 9. A Càu 10 D 

Câu 11. A Cáu 12. B Câu 13. B 

Câu 14. D 

Đốt A —> oxit kim loại + S0 2 => A có dạng R x S y với R là kim ioại hóa trị II. 

R x Sy + (-^- + y)0 2 —»xRO + yS0 2 (1) 

Sơ 2 + Br 2 + 2H 2 0 -> 2HBr + H 2 S0 4 (2) 

%R = —. 100% = 80,247% => R = 65 => R s Zn. 

R + 16 

n Brj =0,1 mol. Theo (2) => n SOj =0.1 moi 

n ZnO = °> 1 moL 

Từ(1) có hs9. = - =>£ 220 =^ = 1:1 => hợp chất là ZnS. 
n s 0 j y n scij 

II. Phần tự luận (3 điểm) 

a) 2FeS2 + 15H 2 S0 4 đặc JĨ+ Fe2(S0 4 ) 3 + 15S0 2 + 18H 2 0 (1) 

2FeS + 10I-ĩ 2 SO 4 đăc Fe 2 (S0 4 >3 + 9S0 2 T + 10H 2 O (2) 

5S0 2 + 2KMnơ 4 + 2H 2 0 -> K 2 S0 4 + 2MnS0 4 + 2H 2 S0 4 (3) 

b) V dansdịchY = 2,64 lít. 


httD://sachxua.edu.vn 








Chương 7 


TỐC ĐỘ PHẢN ÚNG VÀ CÂN BANG hóa học 


ĐỀ KIỂM TKA15 PHÚT 

ĐỀ SỐ 1. TỐC ĐỘ PHẢN ÚNG HÓA HỌC 
(Mỗi cáu chọn đúng được 1 điểm) 

Cảu 1. A- Câu 2. B Câu 3. c Câu 4. c 

Cảu 5. D 

Đổi nồng độ % của dung dịch HC1 sang nồng dộ mol/1. 

ợor _ m HCỊ .100% n HC ].M HC1 10Ó% M HC1 .100% 

0 m dd " dV " Cm dlõw 

- C%.d.l000 20.1,2.1000 

=> C M = — —r— = — - - ~ 6,575 M 

M M HC1 .100% 36,5.100% 

cặp chất Fe + dd HC1 20% (d = 1,2 g/ml) sẽ cho tốc độ phản'ứng lớn nhất. 
Càu 6. D 
Câu 7. D 

Câu 8. A. V = °’ 1QOmol /1 “ °’ 095mo1 / 1 _,0-4 w _^-i 


20phút 


■ = 2,5.10 M.phút" 


Câu 9. D. 5= «WM! =mi6 ^ M.r‘ 

lOs 

Càu 10. B. Vj = k.[CH 3 COCH 3 ].[I 2 ] ; v 2 = k.[CH 3 COCH 3 ].l,5[I 2 ] ^ v 2 /v, = 1,5. 


156 


httD://sachxua.edu.vn 











ĐỀ SỐ 2. CÂN BẰNG HÓA HỌC 


(Mỗi cảu chọn đúng được 1 điểm) 

Câu 1. c Câu 2. D Câu 3. B Câu 4. c Càu 5. D 

Câu 6. B Câu 7. c 

Câu 8. D 

- Tãng thể tích của hệ sẽ làm áp suất chung của hệ giảm. 

- Chất xúc tác chỉ có tác dụng làm cho phản ứng nhanh đạt đến trạng thái cân 
bằng chứ không làm chuyển dịch cân bằng. 

Câu 9. c 

Nồng độ A dã phản ứng = 2-1 = 1 mol/1. 



A (k) + 

B (k) 

2C (k) 

Ban đầu 

2 mol/1 


2 moi, / ỉ 

Phản ứng 

1 mol/1 


2 mol/1 

Cân bằng 

1 moiyi 

[B] 

4 mol/1 


K C =J£4- 
c ÍA].[B] 



16 

K c 


— = 1,6 mol/1 
10 


Câu 10. D. n N o 2 = 1,0 moi => n N2 phán ứng = 0,5 mol; n 0ĩ phá „ úng = 1.0 mol 



N 2(k) 

+ 20 2(k) 

^ 2N0 2(k) 

Ban đầu 

3,0 moi 

6 mol 

0 moỉ 

Phản ứng 

0,5 mol 

1 mol 

1 moỉ 

Cân bằng 

2,5 mol 

5 mol 

1 mol 


=> [N 2 ]=-y = 0,5M ; [O 2 ] = | = l,0M ; [N0 2 ] = J = 0,2M 

K c = = /°; 2M ' )2 = 0,08M _1 

[N 2 ][0 2 ] 0,5M.(1,0M) 2 


157 


httD://sachxua.edu.vn 









B. ĐỀ KIỂM TRA THEO PHẢN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 


HỌC KÌ I 

KIỂM TRA 45 PHÚT 
ĐÊ SỐ 1 
(Sau chương 1) 

I. Phần trác nghiệm (4 điểm. Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm.) 

Câu 1. A Câu 2. c 

Càu 3. B. Cấu hình electron của các nguyên tố như sau : 

11 A 1s 2 2s 2 2r 6 3s' —» có le ở lớp ngoài cùng 
j 9 X ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 —» có le ở lớp ngoài cúng 
13 Y ls 2 2s 2 2p e 3s 2 3p* -» có 3e ở lóp ngoài cùng 
17 T ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 —» có 7e ở lớp ngoài cùng 
ạR ls 2 2s 2 2p 3 —»có 7e ờ lớp ngoài còng 

Câu 4. B. Phân lớp ngoài cùng của X là 4s 2 => cấu hình e của X là. 
1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 

=> X có 20 electron. VI X có 20 nơtron => số khối của X = 20 + 20 = 40. 

Câu 5. D. Cấu hình eỉectron của | 7 C1 ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 
=> có 5 electron ừ phán lớp có mức năng lượng cao nhất. 

Câu 6. A. Tổng sô' e ở phân lớp p của X là 10 => cấu hình electron của X. 
ls 2 2s 2 2p í ‘3s 2 3p 4 => X là nguyên tố p. 

158 


httD://sachxua.edu.vn 




Câu 7. A. Cấu hình e của A. ls^s^pSs^p 3 => A có 15e => Z A = 15. Vậy A là p. 


Câu 8. c 


|2Z X +N X =34 íz x =11 


N x -Z x =l 


N x =12 


Av= 11 + 12 = 23. 


II. Phần tự luận (6 điểm) 

Í2Za +N a =58- 


Câu 1. (3 điểm) 1.1 


2Z A -N a = 18 


Z A=19 ; 

K=20' 


2. Cấu hình electron của A : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 . 
A có 1 electron ở lớp ngoài cùng => A là kim loại. 


Câu 2 .(3 điểm) l.n NaX = 


5,9 


23 + M, 


moi 


NaX + AgNƠ 3 -> AgXÌ + NaN0 3 

5,9 5,9 


23 + M, 




n AgX- 


5,9 


23 + M. 


23 + M, 


1 (108 + M x ). 


5,9 


A a = 19 + 20 = 39 


23 +M, 


= 14,4 => M x = 36 


2. A x = M x = 36. 

Gọi số khối cửa đông vị thứ nhất là A => sô' khối của đồng vị thứ hai là A + 2 


=> 


50.A + 50.(A + 2) , .35-, v 37-. 

————-= 36 => A = 35 hai đồng vị và 'X. 

100 


159 


httD://sachxua.edu.vn 











ĐÊ số 2 

(Sau chương 2) 

1. Phần trắc nghiệm (4 điểm. Mỗi cảu chọn đúng được 0,5 điểm) 

Câu 1. B Cảu 2. A Câu 3. D 

Câu 4. D. Cấu hình electron của R là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 R thuộc nhóm VIA 
=> Công thức hợp chất vói hiđro và công thức oxit cao nhất là RH 2 , RO 3 . 

Càu 5. c. Na và Mg thuộc cùng chu kì 3, Mg ờ sau Na => tính khử của Mg < Na 
Na và K thuộc cùng nhóm IA, K ở sau Na => tính khử của Na < K 
Vậy tính khử tăng dần theo dãy Mg < Na < K. 

Câu 6 . A 

Câu 7. B. Oxit cao nhất là R 2 0 5 => hợp chất với hiđro là RH 3 

0 /oR 100% = 82,35% => R = 14 => R a N. 

R + 3 

Cảu 8 . c. Gọi kim loại là R : R + 2H 2 0 —> R(OH ) 2 + H 2 T 

0,025 moi 0,025 mol 

n H = = 0,025 moi => n R = 0,025 mol => R = = 137 

H2 22,4 K 0,025 

=> R là Ba, thuộc chu kì 6 . 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1 (2 điểm). 1. Cấu hình e R + : ls 2 2s 2 2p 6 ; R : ls 2 2s 2 2p 6 3s 1 

2. R có 1 le R ở ô 11, có 3 lớp e => R thuộc chu kì 3 

có le lớp ngoài cung và e cuối cùng điền vào phân lớp s => R thuộc nhóm IA. 
Câu 2 (4 điểm). 

a) Gọi sò' proton của R và M lần lượt là Z R , Z M ta có : Z R + Z M = 23 (1) 

160 


httD://sachxua.edu.vn 






Vì R và M đứng kế tiếp nhau trong chu kì (R đứng tnróc M) nên 

[Z R =11 ÍRsNa 
Z M =Z R+ H2). TO (.),(2)^ M g 

u Na: lsVípV ; , 2 Mg: ls 2 2s 2 2pV 

b) Na —4 Na 2 0 —» NaOH —>NaHC0 3 -4 Naơ -4 NaOH —>Na 2 C0 3 —> Na 2 S0 4 

4Na + 0 2 -4 2Na 2 0 Na 2 0 + H 2 0 -4 2NaOH 

NaOH + C0 2 -4 NaHC0 3 NaHC0 3 + HC1 •-> NaCl + C0 2 t + H 2 0 

2NaCl + 2H 2 Ò -^4 2 NaOH + a 2 T + H 2 T 

x mn 

NaOH + NaHC0 3 -4 Na 2 C0 3 + H 2 0 
Na 2 C0 3 + H 2 S0 4 -4 Na 2 S0 4 + C0 2 t + H 2 0 


ĐỀIOỂMTRAHỌCKÌI 
(Sau chương 4) 

Thời gian làm bài 45 phút 
ĐỂ SỐ 1 

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm. Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm) 

Cãul.B Càu 2. A Câu 3. A 


Câu 4. D. Ta có hộ 


fz x +z v =56 
íZ Y -Z x — 8 


|Zx=24 
Ịz y =31 

Câu 5. B 


(z x =19 
Ịz v =37 


hoặc 

Cáu 6. D 


hoặc 

XsCr 


fz x +z v =56 
íZ Y - z x =18 


[Y 2 Ga 
Càu 7. c 


(loại) hoặc 


ÍX = K 

|y sRb 

Câu 8 . Đ 


(thỏa man) 

Câu 9. c 


161 




IÌ-OẾKL.HOAÌÌOCM) 


httD://sachxua.edu.vn 






Câu 10. c 


Ta có sơ đồ : Fe 4 ° ; - > Fe, FeO, Fe 20 3 , Fe 3 0 4 ,>ÍNO - i - > Fe(N0 3 ) 3 + NO 

0 +3 0-2 +5 +2 

Từ sơ dồ trên nhận thấy sau phản ứng : Fe—> Fe ; 0-> o, N~> N 


Từ định ỉuật bảo toàn khối lượng => m 0> = 12 - m(g) => n 0 = ——- 

2 16 


2,24 _m 

”•» 2Ĩ* 0,1 « 

0 -2 


o + 

12-m_ 

——— mol 
16 


Fe-> Fe 

~moỉ 

56 


2 e 

12 - m 
8 

+ 


-> o 

mol 

3e 

3ra , 
— ^-mol 
56 


+5 +2 

N + 3e-» N 

0,3 mol 0.1 mol 


0+2 0 

Theo định luật bảo toàn electron. Số e mà 0 và N nhận = số e mà Fe nhường 


3m 12 - m 

=$ —= —-— + 0,3 => m = 10,08 g, 

56 8 

II. Phần tự luận (5 điểm) 

Câu 1. (2 điểm), a) Cấu hình electron của các nguyên tử : 
p (Z =15) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 ; K (Z= 19) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 

b) p có 5 electron ở lớp ngoài cùng => p là phi kim. 

K có 1 electron ở lớp ngoài cùng => K là kim loại. 

Câu 2. (4 điểm). Gọi số rnol NO và N 2 trong hỗn hợp A lần lượt là X và y 


X + y = — 0,25 íx = 0,1 

22,4 => _ 

[30x+28y = 7,2 ừ-°’ 15 


162 


httD://sachxua.edu.vn 
















(1) 


3R + 4nHN0 3 -> 3R(N0 3 )„ + nNO + 2nH 2 0 
0,3 

—moỉ 0,4moỉ 0,1 moi 

n 

10R + 12nHN0 3 -+10R(NO 3 ) n +nN 2 +6nH 2 0 (2) 

15 

— mol 1 , 8 moi 0,15 moỉ 

n 

, / 11 ,n\ ' . _3 10 0,3 1,5 1,8_ 16,2 _ 

a) Theo (1) và (2) có: I 1 R =-n N0 +—=—+—=— mo! M R =-~ : = 9n 


n 

1 

2 

3 

4 

M r 

9 

18 

27 

36 

kết luận 

loại 

loại 

AI 

loại 


Vậy R là Al. 

b) Theo (1) và (2) có : n HNO;Ị =4n NO + 12n N2 =4.0,1 + 12.0,15 = 2,2 mol 
V ddHN0 3 =- 2~ = 1,1 lst - 

ĐỂ số 2 n 

I. Phần trác nghiêm (5 cỉiểm. Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm) 

Câu 1. D Câu 2. A Câu 3. c Câu 4. D Câu 5. A 

Câu 6. B Câu 7. c Câu 8 . A Cáu 9. D 

Câu 10. c 

3FeO + 10HNO 3 -> 3Fe(N0 3 ) 3 + NO + 5H 2 0 
0,03 mol 0,01 mol 

n Fe0 = - 0,03 mol => n N0 = 0,01 mol => V = 0,224 lít. 


httD://sachxua.edu.vn 












n. Phần tự luận (5 điểm) 

. . Í2Z r +N r =58 ÍZ R = 19 

Câu 1.(2,5 điểm), a) r„ „ rr => 1 r, _=> A R =19+20 = 39 

l2Z R -N R =18 K=20 

b) j 9 R. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s' => có le lớp ngoài cùng => R là kim loại. 

Câu 2. (2 ,5 điểm). 


2Mg + 

0 2 —» 2MgO 

(1) 

Mg + 

CỈ2 —^ jMgCỈ2 

(2) 

4A1 + 

302 —^ 2AI 2 0 3 

(3) 

2A1 + 

3C1 2 2 Aia 3 

(4) 


b) n A = ~~ = 0>5 mol; m A = 42,34 — 16,98 = 25,36 g 

„ . . ^ x íx + y = 0,5 fx = 0,24 

Gọi số mol cu và 0 2 là X và y => ị _ _ _=> 4 

22 [71x + 32y = 25,36 [y = 0,26 

Từ các PTHH => Cl 2 + 2e-+2Cl ; ả 2 + 4e ->2ổ 

=> n^. nh ạ„ = 0,24.2 + 0,26.4 = 1,52 mol 

Gọi số mol Mg và AI là a và b => 24a + 27b = 16,98 (I) 

0+2 0 +J 

Mg —» Mg + 2e ; AI —» AI + 3e => n,. cho = 2a + 3b 

n e cho — °e nhặn => 2a + 3b = 1,52 (II) 

(I) và (II) => a = 0,55 ; b = 0,14 => % Mg = 77,73% ; %A1 = 22,26%. 


164 


httD://sachxua.edu.vn 






HỌC KỲ II 

ĐỀ KIÊM TRA 45 PHÚT 
ĐỀ SỐ 1 
(Sau chương 5) 

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm. Mỗi câu chọn dứng được 0,5 điểm) 

Câu 1. B Cáu 2. c Cảu 3. A 

Câu 4. D Cảu 5. D Cáu 6- B 

Câu 7. c Câu 8 . A 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Càu 1. (2 điểm). 

- Dùng quỳ tím tách thành 3 nhóm : quỳ tím không chuyển màu là NaCl, KI; quỳ 
tím chuyển thành màu xanh là NaOH ; quỳ tím chuyển thành màu đỏ là HC1, HI. 

— Dùng dung dịch AgN0 3 để nhận biẽt HC1, HI và NaCl, Nai. 


Câu 2.(4 diểm). 



a) Mg + 2HC1 —» MgCl 2 

+ h 2 T 

( 1 ) 

X moi 

X mol 


Fe + 2HCỈ —» FeCl 2 + 

H 2 T 

( 2 ) 

y mol 

y moỉ 


Mg + Cl 2 —> MgCl 2 


(3) 

X moỉ X mol 



2Fe + 3C1 2 -» 2FeCl 3 


(4) 

y mol l,5y mol 




165 


httD://sachxua.edu.vn 







b) Đặt n M g = X, n Fe = y => ■ 


X = 0,25 
y = 0,1 


x + y = - 
x + l,5y 


7,84 


22,4 
8,96 
~ 22,4 


= 0,35 


= 0,4 



=> ra = 0,25.24 + 0,1.56=11,6 g 


% Mg = 


0 7.5 24 

’ .100% = 51,72% ; % Mg = 48,28% . 

11,6 


ĐỀ SỐ 4 
(Sau chương 6 ) 

I. Phần trác nghiệm (4 điểm. Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm) 

Cảu 1. A Câu 2. B Cảu 3. A Câu4.C Câu 5. B 

Câu 6 . A Câu 7. A Câu 8 . D 

II. Phần tự luận (6 điểm) 

Câu 1. (3 điểm), a) Dung dịch H 2 SOị loãng mang đầy đủ tính chất chung của axit 

- Đổi màu quỳ tím thành đỏ. 

-Tác dụng với kim loại hoạt động, giải phóng khí H 2 : 

Mg + H 2 S 0 4 MgS0 4 + H 2 T 

- Tác dụng với oxit bazơ và với bazơ : CuO + H 2 S0 4 —> CuS0 4 + H 2 0 
2NaOH + H 2 S0 4 -7 Na 2 S0 4 + 2H,0 

- Tác dụng với muối: CaC0 3 + H 2 S0 4 —> CaS0 4 + H 2 0 '+ C0 2 T 
Axit H 2 S0 4 đặc : 

- H 2 S0 4 đặc, nóng có tửih chất oxi hóa mạnh : phản ứng được vổi hầu hết kim loại 
(trừ Au, Pt), nhiều phi kim (C, s, p,...) và hợp chất. 


166 


httD://sachxua.edu.vn 







Cu + 2H 2 S0 4dặc -£■* CuSƠ 4 + S0 2 t + 6H 2 0 

s + 2 H 2 S 0 4dặc -A 3S0 2 t + 2 H 2 0 

2NaCl + 2H 2 S0 4dặc -^Uci 2 T+ S0 2 t + 2H 2 Ơ + Na 2 S0 4 
- H 2 S0 4 đặc, nóng rất háo nước : Hấp thụ nước rất mạnh 

C 12 H 22 O u -. W^ 12C + 11H 2 0 
Câu 2.(3 điểm). 


a) 2A1 

+ 3H 2 S0 4 -» A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 T 

( 1 ) 

X mol 


l,5x moi 


Mg 

+ h 2 so 4 -> MgS0 4 + h 2 T 

( 2 ) 

y mol 


y moỉ 




27x + 24y = 10,2 

[x = 0,2 

Đặt n A ị 

= X, n Mg = y - 

112 => 
[W S ’ 0 ' 5 

ly= 0,2 

=> %A1 

0 2 27 

= ’ . 100 % = 

. 52,94% ; %Mg « 47,06%. 

10,2 



b) 2A1 

+ 6H 2 S0 4 — 

*A1 2 (S0 4 )j + 3S0 2 T 

+ 6H 2 0 

0,2 mol 


0,3 mol 


Mg 

+ 2H 2 SƠ 4 

MgSQ 4 + so 2 T + 

6H 2 0 


0,2 mol °’ 2 mo1 

n SOĩ =0,3 + 0,2 = 0^mol=>V= 11,2 Ut. 


httD://sachxua.edu.vn 








ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 

(Sau chương 7) 

Thời gian làm bài 45 phút 
ĐỀ SỐ 1 

ĩ. Phần trắc nghiệm (5 điềm. Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm) 

Càu 1. A Cảu 2. A Câu 3. c 

Cảu 4. c Câu 5. A Cảu 6. D 

Cảu 7. c Càu 8. B Câu 9. A 

Câu 10. c 

n. Phần tự luận (5 điểm) 

Câu 1. (2 điểm). 

Các phương trình phản ứng : Mn0 2 + 4HC1 -> MnCio + C1 9 T + 2H 2 0 
3C1 2 + 6NaOH - 100<lc ) 5NaCí + NaC10 3 + 3H 2 0 
2NaC10 3 -A 2NaQ + 30 2 s + 0 2 S0 2 

2S0 2 + 0 2 *=± 2S0 3 S0 3 + H 2 0 -» H 2 S0 4 

H 2 S0 4 + NaOH -> NaHS0 4 + H 2 0 

Cau 2. (3 điem). a) Gọi RC0 3 là công thức tương đương của hỗn hợp muôi 
RC0 3 + 2HC1 -> RC1 2 + C0 2 r + H 2 0 
0.15 mol 0.3 mol 0,15 mol 0,15 mol 

Muối trong dung dịch D là RCl, mà n m , = = 0,15 mol 

2 22,4 

Theo PTHH => n H Q = 0,3 mol, n Hỉ Q = 0,15 mol 

168 


httD://sachxua.edu.vn 





Theo định luật bảo toàn khối lượng => ưiRcụ = m RC0 3 + m HCi - m co-> “ m H 2 o 
=> mg cl2 = 14,2 + 0,3.36,5 - 0,15.44 - 0,15.18 = 15,85 g. 

b) Theo PTHH => nR COj = 0,15 moi => - 94,67 


=> Mr = 34,67 => M a < 34,67 < Mẹ 

Vì A, B thuộc hai chu kì liên tiếp => A là Mg (M = 24); B là Ca (M = 40) 

[x + y = 0,15 [x = 0,05 

c) Đặt n Mg co 3 = X; n^co, - y => | 84x + 100y = 14 2 -~*ị y = 0)1 
%MgC0 3 = °’ 05 ~ 84 .100% « 29,58%; %CaC0 3 » 70,42%. 


ĐỄ SỐ 2 ( ' 


I. Phần trác nghiệm (5 điểm. Mỗi câu chọn đúng được 0,5 điểm) 
Câu 1. D Câu 2. B Càu 3. A 

Câu 4. c Câu 5. D Câu 6. D 

Câu 7. B Câu 8. c Câu 9. D 


Câu 10. A 

n. Phần tự luận (5 điểm) 

Câu 1. Các phương trình phản ứng : 

4FeS 2 + 110 2 -^>2Fe20 3 + 8SO z 
HjS 0 4 + BaCl 2 -> BaSƠ 4 ị + 2HC1 
Cì 2 + 2NaBr —> 2NaCl + Br 2 


S0 2 + Br 2 + 2H 2 0 -> 2HBr + H 2 S0 4 
Mn0 2 + 4HCI -> MnCl 2 + Cl 2 t + 2H 2 0 
Br 2 + 2Na —» 2NaBr 


169 


httD://sachxua.edu.vn 








Càu 2. a) 2KMn0 4 -A K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 (1) 

4R + n0 2 2R 2 O n (2) 

R?O n + Ì 1 H 2 SO 4 —> R 2 (S0 4 ) n ■+■ Ĩ 1 H 2 O (3) 

2R + nH 2 S0 4 —> R 2 (S0 4 ) n + nH 2 T (4) 


n KMl . 0( =0,1 mol. Từ (1) => n Qj =0,05 mol => V = 1,12 lít. 

b) Từ (2) => n R 0 = — mol ; n H = 0,08 mol. Từ (4) => n R(4) = 

* " n 1 n 

m x = m R2 0 + m R(4) => 5,92 = — ,(2R + 16n) + .R => R 12n 


n 

1 

2 

'y 

3 

4 

R 

12 

24 

36 

48 

Kết luận 

Loại 

Mg 

Loại 

Loại 


Vậy R là Mg. 


170 


moi 


httD://sachxua.edu.vn 













MỤC LỤC 


Phần I Phần (I 


A. ĐỀ KIỂM TRA THEO NỘI DUNG KIẾN THỨC 

Chương 1. Nguyên tử...5.108 


Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và định luật tuẫn 


hoàn .....16 

Chương 3. Liên kết hoá học..28 

Chương 4. Phản ứng hoá học..42 

Chương 5. Nhóm halogen...56 

Chương 6. Oxi - Lưu huỳnh.75 

Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học.88 


B. ĐỀ KIỂM TRA THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 


115 

122 

125 

136 

147 

156 


Học kì I. 
Học kì II. 


93.158 

101.165 


171 


httD://sachxua.edu.vn 
























Chịu trách nhiệm xuất bản : 

Chù tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRAN. 

Phó Tổng Giấm đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QU'íj 

Tổ chức bản thảo và chịu trách nhiệm nội dung :ì 
Phó Tổng biên tập PHAN XUÂN THÀNH 9 
Giám đốc CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo đục Hà Nội PHAN KÊ THÁI 


Biên tập nội dung và sủa bán ìn : 

TRAN ngọc huy 

Trình bày bìa: 

LUU CHÍ ĐỒNG 


Chế bán: 

NGUYỄN THỊ BÍCH PHUỢNG 


ĐỂ KIỂM TRA THEO CHưẨN kiến thứ:, kĩ năng 
HOÁ HỌC 10 

Mã số: TXH54H1-NBE 

3.000 cuốn (QĐ21TK), khổ 17 X 24 cm, tại Công ti CP in Phúc Yên. 
So ĐKKH xuất bản : 16-2011/CXB/70-2058/GD. 

In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 năm 2011 


httD://sachxua.edu.vn 





